Tỳ-kheo-ni Hải Triều Âm biên tập 


BÁT МИА BA LA МАТРА 


NHÀ XUÁT ВАМ TÔN GIÁO 
PL 2551 - 2007 


ВАТ МНА 


ВАТ МНА 3 


Bát Nhã Ba La Mật Đa 


(Viết phỏng theo các bài đăng trong báo Giác Ngộ) 


Đường tu có 2 chặng rõ rệt: 

1- Tiểu học: Biết vọng thân vọng tâm vọng 
cảnh vô thường vô ngã khô và không, cầu 
thoát luân hồi sanh tử. 

2- Đại học: Nhận được bôn giác không sanh 
không diệt để thành Phật. 

Theo giáo lý Bát Nhã, vạn pháp không có 
thật thể, chính chân không là tự tánh. Kinh 
Hoa Nghiêm dạy: “Ai muốn biết ba đời chư 
Phật nên quán pháp giới tánh tất cả duy tâm 
tạo” nghĩa là tịnh uế thánh phàm, thể chất 
đều là tâm ta. Lý duyên khởi của Hoa 
Nghiêm tức là lý vô ngã của Bát Nhã. Vì 
duyên sanh nên vạn pháp tạm có mà không 
cố định. Luôn luôn theo duyên để trớ thành, 
xoay vần không cùng tận. 


ВАТ МНА 4 


Thân tâm tài sản danh vọng như giác 
mộng. Trong mê tưởng như có thật. Tỉnh ra 
mới biết hư vọng không bền (vô ngã vô 
thường). Giả có 4: 

а) Tương tục giá. Thân соп người là một 
tiếp nối không cùng. Các tế bào sanh diệt 
triỀn miên, từ lọt lòng đến chết mới dứt. 

b)Đói đãi giá: Lớn nhỏ, ngắn dài, tốt xấu 
đều ở trong vòng so sánh. 

с) Phân biệt giá: Соп người cho vàng bạc 
là quý. Trâu bò trông thấy thản nhiên. 

d)Hòa hợp giá: Cái xe do nhiều bộ phận 
ráp lại: vành, vỏ, ruột, bàn đạp v.v... 

Tương Ưng Bộ Kinh Ш: Muốn giết một 
người kia, kẻ ác ngọt ngào. Được lòng tin 
rồi, lừa lúc bất ngờ, nó sát hại. Phàm phu 
thiết tha tin cậy sắc thân là tự thể, thọ tướng 
là tâm tánh. Rõ ràng ta là chủ nhân ông độc 
quyền. Nhưng kỳ thật ta tự đánh lừa, ta là 
nô lệ. Nhắm mắt theo năm ийп làm ác, 


ВАТ МНА 5 


chúng sanh tự lăn theo bánh xe luân hồi, bị 
lôi tuột xuống vực thắm tam đồ. 


Cũng trong bộ kinh này, Phật dạy: Con 
chó bị xích vào một cột trụ. Đi đứng nằm 
ngồi, nó không rời cột trụ ấy. Phàm phu coi 
năm uẫn là tự ngã, tham sân là tự tánh. Ват 
chặt lấy sanh già bệnh chết để cầu thường 
lạc ngã tịnh cho nên chỉ gặt hái những thất 
vọng sầu ưu. 

Các kinh đại thừa khuyên: Năm ийп là 
vọng tưởng, gốc trầm luân, nguồn biển khô, 
Phật tứ cần giác tỉnh, hướng về thánh pháp, 
học sống với Phật tánh của mình. Đây là 
cảnh giới an lạc vô thượng. 

Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, thứ nhất 
giác ngộ: Năm uẫn không phải là ta, sanh 
diệt biến đổi, hư ngụy không chủ. Tâm là 
nguồn ác. Thân là rừng tội. Quan sát như 
thế, xa dần sanh tử. 


ВАТ МНА 6 


NGŨ UẦN 


Để chúng ta tìm hiểu một phần nào bán 
chất của chính mình, đức Phật đã hệ thống 
hóa cả nhân sinh phức tạp vũ trụ bao la 
thành 18 giới (6 căn + 6 trần + 6 thức). Đơn 
gián chỉ quán chiếu 2 phần Sắc và Tâm. Vì 
tâm là chủ động nên theo công dụng mà 
phân tích thành 4. Hợp lại gọi là 5 uẫn. [Sắc 
(vật lý), thọ (cảm giác), tưởng (tri giác), hành 
(động lực). thức (phản biệ/]. Thọ Tưởng 
Hành là tâm 50. Thức gồm 8 tâm vương. 


SÁC ШАМ. Đất nước gió lửa hư không ở 
khắp pháp giới gọi là ngoại sắc. Nội sắc chỉ 
có chút xíu tạm dừng trong thân do ái nhận 
chịu. Tuy phàm phu mê vọng phân chia nội 
ngoại nhưng thân con người với đồng ruộng 
(đất), đám mây (nước), không khí (gió), mặt 


ВАТ МНА 7 


trời (lửa) vẫn tương quan trong một môi 
trường bất khá phân ly. 

Đất nước gió lứa bán chất vô thường. 
Nếu chấp thủ là ta, của ta, hắn phải đau khô. 
Nương sắc sanh khởi vui mừng là vị ngọt 
của sắc. Tính chất vô thường biến đối đem 
đau đớn khỗ não là nguy hiểm của sắc. Đoạn 
trừ tham sắc là giải thoát. 


THỌ ОАМ là yếu tố kích thích trói buộc 
và sai sử chúng ta rõ ràng nhất. Mỗi khi sáu 
căn chạm xúc cảnh trần, nơi tâm liền khởi 
một trong 3 cảm giác: khổ, vui, không khổ 
không vui (si thọ). 

Thọ cũng có nội (vui thiền định, ngôi lâu 
đau chân), ngoại (ăn ngon, bị gai đâm). Những 
gì ta gọi là vui, Phật gọi là hoại khô. Những 
gì ta gọi là khổ, Phật gọi là khô khô. Những 
gì ta gọi là không khổ không vui, Phật gọi là 
hành khổ. Nghĩa là tất са thọ đều khô. 


ВАТ МНА 8 


Chìa khóa của hạnh phúc là xả thọ. 
Người mới xuất gia vào chùa, bài học đầu 
tiên là ít muốn biết đủ. Bước đầu hành đạo 
là nếp sống y ly. 

Gốc của thọ là vô minh, trong chấp ngã 
ngoài chấp pháp. Tịnh-độ tông, niệm Phật 
với chuỗi tràng 108 hạt để tránh 108 thọ 
cảnh thế gian: 6 căn + 6 trần = 12 :12 х3 
tướng (vui khô si) = 36 ; 36 x 3 thời (quá khứ 
hiện tại vị lai) = 108. 


TUỞNG UẬN: Nhớ lại quá khứ, tưởng 
tượng vị lai Dùng kinh nghiệm để phán 
đoán hiện tại luôn biến chuyến, loại tri giác 
này dễ bị đánh lừa. Chỉ cần nghe nói mơ 
chua, miệng chúng ta đã sẵn sàng chảy nước 
bọt để tiêu hóa trái mơ ấy. Nghe nói vực 
thắm, thế là tướng đã khiến hai bàn chân 
ghê rợn. Vì duyên sanh, vô thường vô ngã 
nên hằng bị gọi là vọng tưởng. Nhưng người 


ВАТ МНА 9 


đời lại lấy đây làm tâm tánh của mình, nhất 
nhất nghe theo. Ít ai biết xét lại. 


HÀNH ШАМ. Tương Ưng Bộ Kinh Ш, 
Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, thế nào là 
hành? — Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, 
xúc tư và pháp tư. Đây gọi là Hành”. 

Tư là động lực dẫn dắt tâm ý xu hướng 
thiện như tín, tiến, niệm, định, tuỆ v.v... 
Hoặc xu hướng ác như tham, sân, phẫn, hờn, 
kiêu mạn v.v... Những hiện tượng tâm lý này 
tạo nghiệp đưa đến quả báo và tái sanh. 

Những hiện tượng tâm lý và sinh lý hiện 
tại là kết quả của hành trong quá khứ. Hành 
tạo năng lực tiềm ẩn điều khiển thúc đẩy 
tâm thức trong chiều sâu. Kinh gọi là phiền 
não tùy miên. Luận gọi là câu sanh phiền 
não. Chúng làm nền táng và lực đấy để hình 
thành một năng lực hành mới, dẫn dắt hữu 
tình dần dần đi đến tương lai. 


ВАТ МНА 10 


Nương giáo pháp, biết rõ hành ийп 
duyên sanh, vô thường vô ngã, con người 
nhờ định lực có thể dừng bước trên con 
đường sanh tử vô tận. 


THÚC ШАМ. Tâm chúng ta khi hiểu biết 
chính xác sự vật thì gọi là Trí. Khi theo 
duyên tuần nghiệp phân biệt đối tượng thì 
gọi là Thức. 

1/. Mắt duyên sắc sanh ra nhãn thức. 
2/. Tai duyên thanh sanh ra nhĩ thức. 
3/. Mũi duyên hương sanh ra ty thức. 
4/. Lưỡi duyên vị sanh ra thiệt thức. 
5/. Thân duyên xúc sanh ra thân thức. 
6/. Ý duyên pháp trần sanh ra ý thức. 

Không có nhân duyên, thức không sanh. 


Như cọ xát hai cây que thì hơi nóng sanh. 
Hai que rời nhau, hơi nóng diệt. Như vậy 
thức tùy duyên sanh diệt. Chánh trí phải 


ВАТ МНА u 


quan sát để thấy như thật rằng: “Sự phân 
biệt này không phải tôi, không phải của tôi” 
аё biết chán ба. 

7/. Mạt na là ý căn, gốc phát sanh ra ý 
thức, niệm niệm chấp ngã. 

8/. A lại da, Tàu dịch là tạng thức, cái 
kho chứa đựng và duy trì tất cả nhân quả 
sanh tử. Tâm thức này thật thể ở khắp pháp 
giới nhưng vì vô minh nên cứ thấy cảnh liền 
khởi tâm yêu ghét, không ngờ là đã mắc vào 
chỗ đầu thai. Thân sau gọi là tái sanh vì là 
hậu quả của thân năm uẫn cũ. Tâm thức là 
một chuỗi biến đổi duyên sinh làm sống bào 
thai và là cái Biết của sáu giác quan sau này 
(vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc). 


VĂN KÉT: Năm uẫn là một liên kết chặt 
chẽ. Trong sắc có tâm, trong tâm có sắc, 
nương nhau có mặt. Không thứ nào đích 
thực làm chủ. Tương Ưng Bộ Kinh nói: Sắc 


ВАТ МНА 12 


như bọt nước thoáng hiện liền tan. Thọ như 
bong bóng trống rỗng. Tưởng như quằầng 
mặt trời chốc lát mất tăm. Hành như nước 
chảy. Thức là ảo thuật, đang không biến ra 
có. Tuy có rõ ràng mà thật là không. 

Con người có thói quen tự cột chặt vào 5 
uẫn. Những tập khí vô minh đều nhận là 
tôi: tôi sợ hãi, tôi ưa thích, tôi nóng tánh, tôi 
phiền não v.v... Nên cứ bị kích thích tạo 
nghiệp. 

Đức Phật dạy: “Ai không chấp trước sắc 
thọ tưởng hành thức là ta. Người này thoát 
khỏi ác ma”. Như vậy gốc khô không phải ở 
5 uẫn mà ở thói quen chấp ngã, cứ tự dính 
mắc vào 5 uẫn. Nếu giác tỉnh, buông 5 uẫn 
ra, không thủ chấp, thì những thứ này, vốn 
không tự thể, sẽ tự tiêu tan dần dần. 

Nay chỉ có việc vâng lời Phật, tu tập các 
pháp quán, ý thức một khi đã chuyển thành 
diệu quan sát trí thì mạt na sẽ tỉnh ra, được 


ВАТ МНА l3 


tên là bình đẳng tánh trí. Năm thức trên sẽ 
là thành sở tác trí. Tạng thức, đại viên kính 
trí, 6 nơi vạn pháp, sẽ thành chánh đẳng 
chánh giác. 


ВАТ МНА 14 


QUÁN BÁT TỊNH 


(Viết theo Phật Học Phỗ Thông) 


Trong đời còn gì quý hơn thân. Ta nâng 
niu đủ điều, cung phụng nó đủ thứ, dùm bọc 
nó trong gám vóc lụa là, cưng chiều nó trong 
nhà cao cửa rộng. Người ta dám làm tất cả 
bất nhân tổn đức để mong cho nó sung 
sướng. Cái thân được thế gian quý trọng đến 
thế, sao đức Phật lại cho là một vật đáng 
gớm ghê? 

1- Chủng tử bất tịnh. Thần thức đầy tham 
sân sỉ theo nghiệp dâm dục vào tử cung mẹ, 
vơ lấy tỉnh cha máu mẹ kết tụ thành bào 
thai. Rõ ràng thân mạng con người, cả vật 
chất tỉnh thần đều bắt đầu bằng chất liệu 
nhơ bẩn, chẳng có gì đáng tự hào. 

2- Trụ xứ bất tịnh. Người nữ nào mỗi 
tháng cũng có một số máu vứt đi gọi là kinh 


BÁT МНА 15 


nguyệt. Máu tanh hôi này đọng chứa lại 
trong tử cung mẹ để làm thức ăn cho thai 
nhỉ. Tại địa ngục huyết hồ này, con trùng 
nhó phải kính hiển уі mới trông thấy, dần 
dần lớn lên, trạng như hạt mú. Rồi thành 
miếng bầy nhày, cục thịt. 49 ngày sau thành 
hình người, lớn dần, nằm co quắp. Юй 9 
tháng 10 ngày, từ chỗ nhơ bắn chui đầu ra, 
chào đời bằng tiếng khóc оа oa, chứng tỏ 
đang bị đau đớn cùng cực. Cụ Ôn Như Hầu 
bảo rằng: 

Khóc vì nỗi xót xa sự thế, 

Ai bày trò bãi bé nương dâu! 

3- Tự tướng _bất tịnh. Đứa trẻ nhờ tiêu 
hóa lớn lên. Món ăn thơm ngon đến đâu, đặt 
vào miệng liền trộn đờm dãi. Cách một đêm 
đã thành phân tiểu. Bài tiết ra ngoài, ngay 
chủ nhân nó cũng phải chán ghét. Toàn thân 
tám vạn chân lông, hơi ra cũng hôi, nước ra 
cũng hôi, cáu ghét ra lại càng nhơ bẩn. Vài 


ВАТ МНА 16 


ngày không tắm, bắn thân ngứa ngáy nóng 
bức khó chịu. Người ngoài ngại hôi chẳng 
muốn ngồi gần. Sáng ngủ dậy, ai nấy vội 
vàng súc miệng. Nếu không, e người đối diện 
phải bịt mũi mỗi khi ta nói chuyện. 

Đôi mắt ra ghèn, hai tay ra гау, mũi chảy 
nước nhớt, miệng khạc đờm dãi. Hàng ngày 
đại tiện ra phân thối, tiểu tiện ra nước khai. 
Những khi đau ốm, mồ hôi thum thủm, mùi 
phân tiểu càng nặng nề. Chín khiếu huyệt 
như những cái cống tải ra những thứ phế 
thải như thế thì biết thân là cái máy chuyên 
sản xuất những vật nho nhớp. Nếu chứa lại 
một đời sẽ ung độc không khí, đem nguy 
hiểm cho người ở gần. 

4- Tự thể bất tịnh. Toàn thân là 32 thể 
trược chia làm 3 loại: a) Chất cứng như tóc, 
lông, móng, răng, da... b) Chất lỏng như máu, 
mủ, nước miếng... с) Chất sệt như óc, tủy, mỡ 


ВАТ МНА 17 


đặc... Lỡ rủi bắn ra một chút vào áo ai, người 
ta liền có cử chí tỏ rõ sự nhờm góm. 

Thấm thoát đến ngày đầu bạc răng long 
lưng còng gối mỏi. Như mùa đông đem giá 
lạnh về phá hoại hết xanh tươi của vườn cây. 
Tuổi già đem khô héo về kiệt tàn hết sắc đẹp, 
nhanh nhẹn, sức khỏe và vui sống. 

5- Rất cuộc bất tịnh. Lâm chung, cái xác 
chết là vật thế gian ai ai cũng ghê sợ. Toàn 
thân toát ra khí lạnh vừa hôi vừa độc, dễ gây 
bệnh hoạn. Hơi thở ngừng. Da mặt xám 
ngắt. Không còn nghiệp thức chấp trì, nước 
trong người thoát sức ép, bật ra, phá vỡ các 
tế bào, khiến thân phù sũng trương phình. 
Để vài ngày, da nứt loét, máu тй гї chảy. Xú 
khí bốc lên nồng nặc. Con hiếu vội sớm chôn 
kỹ dưới ba thước đất, sợ người phi nhỗ để 
tủi cho vong linh mà cũng vì phép nước bắt 
buộc phải giữ vệ sinh cho người sống. 


ВАТ МНА 18 


О trong lòng đất, từ nay mặc cho dòi bọ 
lúc nhúc, kiến гїа mối rúc. Da thịt tiêu dần, bộ 
xương sẽ long rụng từng mảnh, đầu lâu long 
vỡ, tất cả mún tàn, hiện nguyên hình là đất. 

Niệm thân giác tỉnh ngã ái, cởi gỡ ngã 
kiến, tiêu tan ngã mạn. Thứ này là một tệ 
nạn vì với người kém nó khinh miệt, với 
người hơn nó tật đố, làm nặng nề không khí 
môi sinh. 

Niệm thân có 5 công đức không thể 
nghĩ bàn: 

1/. Tiêu ba độc tham sân si là một ách nạn 
từ vô thủy. 

2/. Bình tĩnh ngự trị những khỗ vui sợ hãi. 

3⁄. Kham nhẫn tất cả đau khô về thể xác và 
tinh thần. 

4. Dễ dàng tu các thiện pháp để đạt giác 
ngộ và thắng trí. 

5/. Tiến đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


ВАТ МНА 19 


ВАТ МНА ВА ТА МАТ 


(Tō Huệ Năng giảng trong Pháp Bảo Đàn Kinh) 


Tu nhất hạnh tam muội là sống với căn 
bản Bồ-đề. Đi đứng nằm ngồi, trong chùa 
ngoài chợ, không một lúc nào mê, quên tánh 
Bồ-đề (căn bản trí hiện tiền). Tam muội là 
chánh định. Nhất hạnh là trực tâm, buông 
sạch căn trần thức, sống thẳng với chân tâm 
bản tánh. Đối với tất cả pháp không chấp 
trước, không kẹt vướng, không dính mắc. 

Trí Bát Nhã Bồ-đề ai cũng tự có. Chỉ vì 
mê nên phải nhờ thiện tri thức chỉ đường 
mới thấy được tánh mình. Mê ngộ không 
đồng nên có ngu trí, Phật tánh không khác. 

Trọn ngày tụng Bát Nhã mà không biết 
tự tánh Bát Nhã như người nói ăn mà không 
ăn nên không no. Bản tánh là Phật. Lìa tánh 
không riêng có Phật. 


ВАТ МНА 20 


Ma-ha: Tâm lượng rộng như hư không, 
không hình tướng, không màu sắc, không sân 
hỷ phải quấy. Diệu tánh không một pháp 
nhưng chớ chấp không vô ký. Phải biết chân 
không nên diệu hữu. Tánh chân không bao 
hàm cả muôn pháp nên gọi là lớn. Muôn pháp 
đều từ tánh chân không của mọi người mà 
xuất hiện. Bọn tà kiến để tâm rỗng không, 
trăm việc không nghĩ đến. Bậc trí khoan dung 
tất cả ác lành, không nhiễm không xả. Tâm 
như hư không nên gọi là Ma-ha. 

Người dại nói suông, 
Người khôn tâm hành. 

Ba la mật: Đến bờ kia, lìa sanh diệt. 

Niệm trước mê, tức phàm phu. Niệm sau 
ngộ, tức là Phật. Chấp cảnh tức phiền não. 
Lìa cảnh tức Bồ-đề. 

Dùng Bát Nhã phá năm uẫn, biến tham 
sân sỉ thành giới định tuệ. Thấy tất cả pháp, 
tâm không nhiễm trước ấy là vô niệm. Dụng 


ВАТ МНА 21 


ở tất cá chỗ mà không dính mắc một chỗ 
nào. Chỉ thanh tịnh bản tâm, 6 thức vẫn ra 
vào 6 cửa mà không tạp không nhiễm 6 trần. 
Tự do thông dụng không kẹt tức là Bát Nhã 
tam muội. Tự tại giải thoát là vô niệm hạnh. 
Nếu trăm việc không nghĩ khiến niệm bặt 
đi, ấy là pháp phược, ấy là biên kiến. 
Người chân chánh tu hành, 
Không thấy lỗi thế gian. 
Nếu thấy lỗi người khác, 
Lỗi mình ngay tại đấy. 
Chỉ lo dẹp lỗi mình, 
Phá trừ các phiền não. 
Yêu ghét chẳng bận lòng, 
Duỗi thẳng hai chân nghỉ. 


вА 


R 


ВАТ МНА 


ВАТ ХНА TRONG CỬA THIÊN 


Hòa-thượng Thanh Từ giảng vào những ngày 
lễ tắt niên 


Kinh Viên Giác: Biết huyễn tức ly, không 
cần phương tiện. Lìa huyễn tức Giác cũng 
không tiệm thứ. 

Thấy được thân tâm hư dối huyễn hóa 
tức là Giác. Giác thì vô minh tan như thắp 
đèn sáng thì tối phái mất. Hết vô minh tức 
dứt dòng sanh tử. 

Con đường tu hành quá rõ ràng trải 
trước mắt. Hằng tỉnh giác, thấy rõ thân tâm 
ta người không thật nên dễ dàng cởi gỡ 
phiền não. 

Sách nói: Tám gió thôi không lay động. 
Tám gió là thịnh lợi suy hao, hủy nhục đề 


ВАТ МНА 23 


cao, khen ngợi chê hiềm, buồn khô an vui. 
Người tu phải tập bình thản với danh lợi. 

Giác ngộ và giải thoát rồi, chúng ta 
nguyện đem đuốc tuệ tiếp nối tâm từ bi của 
các bậc đi trước, soi sáng đường sanh tử 
hiểm nguy cho người đi sau. Phải nỗ lực tiến 
tu, không thể dê duôi dë ngày tháng trôi qua, 
uỗng công trông chờ của cha mẹ thầy tô. Tu 
sĩ sống nhờ hạt cơm manh áo của đàn na tín 
chú, phải cố gắng đền đáp xứng đáng công 
ơn xã hội. 


TÁT NIÊN KỶ TY 1989 


Tại sao có người tu lâu lại cảm thấy ngán 
buồn? 

= Vì họ sống không có mục tiêu chân 
chánh. 


ВАТ МНА 24 


Mạng sống trong một hơi thở, 
Lòng tham như biển mông mênh. 
Cung ma thật là đáng sợ, 

Đắt Phật còn xuân nào hơn. 

Hai câu đầu đức Điều Ngự Giác Hoàng 
cảnh sách mạnh mẽ, đánh thức chúng ta 
nhận ra hai sự thật: 

- Thân con người hết sức mong manh 
ngắn ngủi. 

— Lòng tham của chúng ta lại không đáy 
không bờ. 

Hai câu dưới so sánh hai con đường: a) 
Nếu theo đuổi tài sắc danh lợi, dễ tạo nghiệp 
xấu ác, sẽ đi về cảnh giới đen tối khổ đau. b) 
Nếu hướng về thanh tịnh giác ngộ thì tất cả 
hạnh phúc thế gian không thứ nào bì kịp. 

Mong rằng tất cả Tăng Ni Phật tử ai nấy 
đừng thoái Bồ-đề tâm mà phấn chấn tiến tu 
trong ánh sáng trí tuệ của Như Lai. 


ВАТ МНА 25 


¿Hls 


Dưới hoa oanh hót, 
Mười sáu tuĝi xuân, 
Cô gái thêu ейт. 
Đảng quý bao nhiêu 
Khi cô dừng kim 
Không nói một lời. 

Niế-bàn chữ Pali là Nibbàna. Nib: 
không. Bàna: thêu dệt. Nibbàna: không thêu 
dệt, không đan kết, không tạo nghiệp, không 
tự ràng buộc vào vòng luân hồi sanh tử. 

Người xuân: cô gái 16 tuôi. Cảnh xuân: 
hoa пб chim hót. Đang thêu ейт: cảnh vui 
trời người. Nhưng cô đã dừng tay (đứng lại 
không đi đường sanh tử nữa, an định tinh thân 
vào cảnh giới vô sanh, mục đích tối thượng mà 
hàng Tăng Ni Phật tử phải đạt tới). 

Ngài Huyền Quang, Tổ Trúc Lâm thứ 3, 
hiện tượng hóa cảnh giới Niết-bàn bằng hình 


ВАТ МНА 26 


ảnh một thiếu nữ dừng thêu không nói. 
(Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt: Chân 
tâm bản tánh bặt đường ngôn ngữ, dứt chỗ tâm 
hành. Chỉ có cách xả vọng chứng chân chớ 
không thể dùng lời nói để diễn tả hay dùng tâm 
phân biệt 6 trần mà suy nghĩ tìm hiểu được.) 


ĐÀU NĂM CANH NGỌ 1990 


Ngày Tết chúc nhau hạnh phúc. Song 
tươi đẹp từ đâu ra? Từ nội tâm hay từ ngoại 
cảnh? Muốn hết khô hưởng vui, chúng ta 
phải làm gì? 

1. Trước hết phải tu tỉnh. Biết những vui 
thế gian như săn bắn, cờ bạc, uống rượu 
v.v... là gốc khổ cần tránh xa. 

2. Biết thân tâm thanh tịnh ở nơi an vắng 
là vui. 

3. Có duyên lợi ích mọi người, khiến 
người vật quanh mình đỡ khổ, ta vui. 


ВАТ МНА 27 


4. Thắng được giặc phiền não là vui chân 
thật. Thua nó là gốc đau khỗ. Người thế gian 
nghe một lời trái ý liền đáp ngay. Đáp mạnh 
cho xứng đáng. Ngờ đâu gieo hờn vào lòng 
người thì họa sẽ đến ta. 

5. Kinh Lăng Nghiêm: Diễn Nhã Đạt Đa 
soi gương thấy mặt mũi rõ ràng. Úp gương 
xuống bàn, không thấy đầu nữa. Anh hốt 
hoảng: Tôi mất đầu! Thế là phát điên bỏ 
chạy đi tìm đầu. 

Ngài Anan nghe dạy “suy nghĩ không 
phải tâm ông”, giật mình lo sợ: “Vậy thì con 
cũng như gỗ đá, không có tâm”. Phật an ủi, 
phân tách cho ông nhận ra. Cái tâm suy nghĩ 
hàng ngày chỉ là thói quen phan duyên sáu 
trần. Rời những bóng ảnh ngoại cảnh, không 
có tâm suy nghĩ. Đó là thứ đối trần liền mê, 
Па trần liền mất. Trái lại chân tánh của ông 
vẫn thường trụ diệu minh như cái đầu thật 
của Diễn Nhã Đạt Đa đâu có mất. Anan vui 


ВАТ МНА 28 


mừng nói kệ tạ ân Phật đã “tiêu ngã ức kiếp 
điên đảo tưởng”. 

Đây là cái vui giác ngộ được tự tánh vô 
sanh. Vậy bước sang năm mới, cầu chúc quý 
vị một năm an vui giác tỉnh. 


TÁT NIÊN CANH NGỌ 1990 


Người tu khi thăng không tự hào, khi 
trầm không buồn khô. Đổi thay là cơ hội để 
ta tự biết mình. Hãy học cách xử sự của đức 
Phật qua các hoàn cảnh. 

Kinh 42 chương: Đức Phật đi khất thực. 
Một bà-la-môn lẽo йёо theo sau, vừa đi vừa 
chửi Phật thậm tệ. Đức Phật im lặng. Bà-la- 
môn càng tức càng chửi. Cuối cùng ông chạy 
lên trước mặt Phật, hỏi: Cù Đàm có điếc 
không? 

— Không. 


— Sao ta nói không trả lời? 


ВАТ МНА 29 


Đức Phật dịu dàng hỏi lại: КЫ ông đem 
quà tặng ai mà người kia không nhận thì 
quà đó làm sao? 

~ Thì tôi đem về chớ sao? 

— Cũng thế, tôi đã không nhận thì những 
tiếng chửi của ông nào có dính dáng gì đến 
tôi đâu. 

Hơn thì mua oán, 
Thua ngủ không yên. 
Hơn thua đều xả, 

An ӧп ngủ ngon. 

Chúng ta cần lấy đoạn văn này làm kinh 
nhật tụng. 

Kinh A Hàm: Đức Phật và Anan trên 
đường giáo hóa, bỗng một đám đông đủ cả 
nam nữ già trẻ xông ra, đua nhau chửi. Đức 
Phật thản nhiên tiến bước. Anan chịu không 
nổi, xin Phật đi nơi khác. 


— Đi đâu Anan? 


ВАТ МНА 30 


— Nơi nào không bị bạc đãi. 

— Những người chưa phân biệt được 
Thiện và Ác, đang lao mình vào những quá 
báo nguy hiểm. Như Lai đâu nên chọn nơi 
nào vừa ý mới giáo hóa. 

– Nhưng bạch đức Thế Tôn, họ có nghe 
đâu mà giáo hóa. 

— Bệnh nhân sốt quá hóa điên đánh thầy 
thuốc. Thầy thuốc hắn không hờn giận mà 
càng xót thương, lo tìm cách chữa trị chớ 
đâu có ruồng bỏ. 

Trong đám đông, có người tò mò lắng 
nghe hai thầy trò đối đáp, khởi tâm cảm 
phục, thỉnh Phật lưu lại thuyết pháp. Một 
thời gian sau, sự giáo hóa có nhiều kết quá. 
Tạm đã đầy đủ gieo nhân giải thoát cho cả 
vùng, đức Phật an nhiên bình tĩnh đi 
nơi khác. 

Dưới tầm con mắt chúng ta, Đề Bà Đạt 
Đa đã đem cho Phật trăm cay ngàn đắng. 


ВАТ МНА 31 


Nhưng kinh Pháp Hoa tuyên bố: “Nhờ Đề 
Bà Đạt Đa thiện tri thức mà nay ta mới được 
thành Phật” và thọ ký Đề Bà Đạt Đa sẽ 
thành Phật hiệu là Thiên Vương. 

Chúng ta phái hiểu rõ ý nghĩa này. Tất cả 
chướng nạn đều là thiện duyên. Những kẻ 
ngang ngược là thiện tri thức. 

Với trí tuệ Bát Nhã, con đường tu hành 
quả là rộng rãi thênh thang. 


ВАТ МНА 32 


BÁT NHÃ BA LA MÂT ĐA 
TÂM KINH 


Bài thi giảng được giải nhát của Tỳ-kheo-ni 
Thường Minh ở Bát Nhã Ni Viện, Phú An. 


Có trí tuệ là có hạnh phúc. Không trí tuệ 
nhất định chỉ ưu bi khổ não. Сб đức nói: Bát 
Nhã là cánh cửa bình an. 


Lời Phật dạy ròng rã 22 năm, được Tổ 
kết tập thành 600 quyển. Nghĩa lý mông 
mênh như biển cả rộng sâu, bát ngát như 
trời cao thăm thắm. Thương thế gian chuyên 
đo lường bằng kiến thức, làm sao thấu đáo, 
ngài Xá Lợi Phất thỉnh đức Quán Tự Tại 
toát yếu cương lĩnh. Bồ-tát dùng vài trăm lời 
xếp thành một bài tông thâu ý chỉ, có cả hiển 
giáo mật giáo. Nào tựa, nào chánh tông, nào 
lưu thông, bố cục đầy đủ. 


ВАТ МНА БЫ 


Bát Nhã: căn bản trí. Kinh Lăng Nghiêm 
gọi là căn bản Bồ-đề. Pháp Hoa gọi là diệu 
pháp, cũng gọi là Phật tri kiến. Tàu dịch là 
trí tuệ. Ở đây để nguyên tiếng Án Độ, muốn 
khỏi lầm với trí tuệ thế gian, cái thông minh 
lanh lẹ hoạt bát của ý thức mà kinh Lăng 
Nghiêm đích chỉ là căn bản sanh tử. 

Ba la mật đa: Tàu dịch là đáo bỉ ngạn 
(tới bờ bên kia). Ngũ uẫn là bờ bên này. Chân 
tâm bản tánh là bờ bên kia. Phiền não là 
dòng sông. Trí Bát Nhã là thuyền bè. Chúng 
ta đang sống với các thứ tham sân sỉ mạn 
nghỉ tà kiến là còn ở bờ bên này. Bao giờ ngộ 
được chân tâm bản tánh, buông sạch được 
vọng thân vọng tâm vọng cảnh, xứng tánh tự 
giác giác tha, giác hành viên mãn là tới bờ 
kia. 

Tâm: là tiếng Tàu. Việt dịch là trái tim, 
cơ quan then chốt phân phát máu đi nuôi 
thân thể. Cũng như chân tâm là bản chất 


ВАТ МНА 34 


của cå pháp giới, theo nhiễm duyên thì biến 
ra 6 phàm, theo tịnh duyên thì hiện ra 4 
thánh. Ở đây chữ Tâm có nghĩa là toát yếu, 
tinh yếu, điểm trung tâm của 600 quyền Đại 
Bát Nhã. 

Kinh: Danh từ đặc biệt để gọi kinh sách 
Phật vì: 

1/. Khế lý, đúng với sự thật (chân lý). 

2/. Khế cơ, hợp với căn cơ (khả năng hiểu 
biết và thực hành) của con người. 


l- TỰA 


Bồ-tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa 
Bát Nhã ba la mật đa chiếu kiến 5 uån 
dèu không, độ thoát hết thảy khổ ách. 

Quán Tự Tại: Là tên khác của đức Quán 
Thế Âm. Tự Tại nói về quả tự lợi. Thế Âm 
nói về quả lợi tha. Tự lợi, lợi tha đều chung 
một nhân tu là quán chiếu Bát Nhã. Quán: 


ВАТ МНА 35 


quan sát, nghiên cứu, suy tầm. Quán chiếu 
Bát Nhã là dùng trí vô phân biệt chiếu lý 
cảnh giới. Đây là thật trí y thật tướng như 
trong kinh Lăng Nghiêm, đức Quán Thế Âm 
phản văn, gỡ 6 kết, giải 5 ấm, chứng tịch diệt. 
Tịch diệt hiện tiền là cảnh giới căn bản trí. 
Trí Bát Nhã ai cũng sẵn có. Chỉ vì vô 
minh che lấp. Bồ-đề lầu cao, ta nương thang 
chánh pháp leo dần. Tập quán thân bất tịnh 
để dẹp ngã ái. Quán sáu trần ảo ảnh, quán 
tâm duyên sanh vô thường để hàng phục 
tham sân mạn nghỉ tà kiến. Trong sự việc, 
tập bình tĩnh tự tại, không để những trái tai 
gai mắt chuyển động, những lợi danh thế 
gian hấp dẫn. Đây là bước đầu của bội trần 
hợp giác. Tuy chưa không được năm ấm 
nhưng có sức giác tỉnh, không nhận năm ấm 
là mình, không để chúng khuynh động 
hướng về ác nghiệp là một tiến bộ đáng Кё. 


ВАТ МНА 36 


Bồ-tát: Hữu tình lấy việc tự giác tính và 
giác tỉnh cho người làm sự nghiệp. 

Thực hành sâu ха: RẸ cây đã ăn sâu thì 
giông bão cũng không bật gốc. Nếu hời họt 
trên mặt đất thì chẳng thể còn với một tay 
trẻ nít. Thiện căn của chúng ta cũng vậy. Thí 
dụ cô tri sự vì bôn phận phải thức khuya dậy 
sớm. Cả ngày ngược xuôi lo lắng việc kho 
việc bếp, uốn nắn những buông lung, răn 
dạy những phí phạm. Người này thưa vị kia 
gọi. Hao tốn tỉnh thần, vất уй thể xác. Trên 
Sư cô Giám Viện la xuống, dưới chị em phàn 
nàn. Thế là chán nắn phiền giận xin nghỉ. 
Nhận trách nhiệm khác cũng thế! Bó chùa đi 
đâu, hoàn cảnh vẫn y nhiên! 

Đã mang lấy nghiệp vào thân, 
Xin đừng có trách trời gần trời xa. 

Nghiệp của cô tri sự là nông nỗi để ngã ái 
ngự trị sai khiến, không thiết tha tranh thủ 
phước tuệ, không nhớ bốn ấn vô thường vô 


BÁT МНА 37 


ngã khô và không ở trên thân bất cứ ai ai. 
Làm việc không vì mục đích trên cầu Phật 
đạo dưới lợi quần sanh mà chỉ quản ngại 
mọi người vô ơn, mọi người thiếu cảm tình. 
Nếu sâu xa tu tập Bát Nhã thì vị này ở hoàn 
cảnh nào, đối với người nào, làm công việc gì 
cũng vô ngại bình an. 

Chiếu: Là lần lượt dùng 3 trí: 
1/- Nhất thiết trí phá kiến hoặc, tư hoặc. 
2/- Đạo chúng trí phá trần sa hoặc. 
3/- Nhất thiết chúng trí phá vô minh hoặc. 

Kiến: Là lần lượt chứng 5 mắt: 

1/- Nhục nhãn phân biệt chánh tà chân 
ngụy. 

2/- Thiên nhãn thấy cá tam thiên đại 
thiên thế giới. 

3/- Tuệ nhãn chứng lý chân đế. 

4/- Pháp nhãn chứng lý tục đế. 


ВАТ МНА 38 


5/- Phật nhãn chứng lý trung đế. 

Chiếu kiến tức quán chiếu Bát Nhã là Bát 
Nhã đức. Năm ийп đều không, thấy tướng 
chân không của các pháp, chứng thật tướng 
Bát Nhã là Pháp-thân đức. Độ tất са khỗ ách 
là đạt phương tiện Bát Nhã, thành giải thoát 
đức. Bát Nhã йй 3 đức là tới bờ kia (ba la 
mật đa). 


Мей ийп: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 


Chữ Phạn là Skandha. Chữ Pali là 
Khandha. Ngài Huyền Trang dịch là uẫn 
(chứa góp). Ngài La Thập dịch là Ấm (che 
chướng). Сб đức dạy phải dùng cả 2 nghĩa 
mới đúng. 

Năm идр là gốc khổ. Thí dụ: 

Mỗi khi ta bị lườm nguýt tức khắc khô 
thọ phát khởi và theo liền là tư tưởng oán 
hiềm. Người sáng suốt đã quen tự biết tự trị 
thì chỉ việc bình tĩnh. Thọ và tưởng sẽ tan 
biến theo tánh cách vô thường của chúng. 


ВАТ МНА 39 


Một sự nhịn là chín sự lành. Đây là câu nói 
của bậc đã dầy kinh nghiệm. Nếu không thì 
ý căn (hành ийп) bị bực bội tẩm độc, kích 
thích miệng. lưỡi phun ra những lời thô ác. 
Thế là cái sấy đã nấy cái ung. Hành nghiệp 
chiêu cảm quả báo (Hành duyên thức. Thức 
duyên danh sắc). Sân giận đưa về loài rắn rết. 
Hỗn láo làm chó. 


Để ý suy xét sẽ thấy. Người lườm nguýt 
có làm gì ta đâu. Chính thói sân giận mà ta 
vẫn nhận là tánh nết mình, quá khứ đã dẫn 
ta vào địa ngục ngã quỷ bàng sanh trải vỉ 
trần kiếp. Bây giờ đây, nếu không quyết liệt 
tiêu trừ nó, cứ để nó hiện hành thì còn vi 
trần kiếp nữa ta phải đọa lạc. Nếu cứ nhận 
năm ийп là mình thì còn vô lượng khô ách. 


ll- CHÁNH TÔNG 


1/. Quán chiếu Bát Nhã. 


ВАТ МНА 40 


Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác 
không, không chẳng khác sắc. Sắc tức 
là không, không tức là sắc. Thọ tưởng 
hành thức cũng đều như vậy. 


Chúng sanh vô minh cho là có thật sắc, 
ngoài tâm gọi là ngoại sắc (cảnh trần) và sắc 
là chỗ ở của tâm gọi là nội sắc (thân). Nhị 
thừa thánh nhân biết sắc huyễn nhưng còn 
chấp không và cho rằng sanh tử Niết-bàn 
khác nhau. Đại thừa dung hòa sắc không và 
tâm, nguyên đồng một thể nên chủ trương 
tánh Bồ-đề vô phân biệt. 

Quốc độ và chúng sanh đều do tạng thức 
biến hiện tức là thức thứ 8, cũng gọi là dị 
thục thức (di: khác ; thuc: chín ; di thuc: quả 
báo chín khác thời và khác loại). Thức 7 là 
Hành uẫn, chấp phần thấy biết (tâm) của 
thức 8 làm ta, niệm niệm tự ái. Thức 6 thọ 
khô vui, tưởng yêu ghét. Thức 1, 2, 3, 4, 5 ở 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, biến ra sắc thanh 


ВАТ МНА а 


hương vị xúc (5 trần) để thức 6 thủ chấp, 
kích thích thân miệng ý tạo nghiệp và chiêu 
vời quả báo luân hồi thống khỗ. 

Sắc là vọng thân, vọng cảnh. Thọ tướng 
hành thức là vọng tâm. Không là chân tánh 
Bát Nhã, không hình không tướng nhưng có 
thật thể thật dụng. Hãy quan sát xem thân ta 
là cái gì? Thịt, da, xương những chất đặc là 
đất. Nước mắt, óc, mỡ v.v... là nước. Hơi 
thở, nói, cười, các động tác là gió. Hơi ấm là 
lửa. Những khoảng rỗng trống là hư không. 

Kinh Lăng Nghiêm nói: Mê muội thấy là 
hư không. Kết ám thành sắc. Đất nước gió 
lửa hư không đều là Như Lai Tạng diệu chân 
như tánh, tùy chúng sanh tâm, ứng lượng sở 
tri, tuần nghiệp phát hiện. 

Khoa học ngày nay công nhận đồng, sắt, 
gỗ, nước v.v..., cho đến da thịt xương... tất 
cả các sắc chất đều không có thật thể, toàn 
do nguyên tử hợp thành. Nguyên tử là 


BÁT NHÀ 42 


những động lực không có thể chất hữu hình. 
Như vậy công án Sắc Không tạm được gỡ 
giải. Hy vọng trí thông minh nhân loại tiến 
thêm bước nữa, đưa Không về Tâm, chứng 
minh thành những sự việc hiển nhiên để tầm 
mắt thế gian ghé thấy được thánh lý. 

Quán sắc chẳng khác không, sắc tức là 
không, đường đi từ Vọng về Chân rồi lại 
quán không chẳng khác sắc, không tức là 
sắc, đường đi từ Chân hóa Vọng. Rõ ràng 
toàn Vọng tức Chân. Cá Sắc và Tâm đều 
thế. 

Ngay vọng tâm tỉnh được liền thành Bát 
Nhã. Nương theo trí Bát Nhã rồi thì chính 
vọng tâm của chín giới chúng sanh tức là 
chân như thanh tịnh của Phật giới. Nên nói 
bản Tâm Kinh là nguyên liệu để thành Phật. 
Vì kinh này thật tướng Bát Nhã là thể. Quán 
chiếu Bát Nhã là tông chỉ. Phương tiện Bát 
Nhã, quyền trí độ sanh, là dụng. Trí thủy 


BÁT МНА 4 


giác đoạn trừ phiền não hoặc chướng xong 
liền hợp với bôn giác. 

Kinh Hoa Nghiêm định nghĩa thành Phật 
là: “Ở nơi hết ау pháp thành chánh giác”. 
Đức Bôn Sư tự thấy mình ở khắp nơi, trên 
đám mây, trong lòng đất, giữa dòng sông, 
đầu ngọn сб... Con giun đang khô thế nào? 
Nó ước mong gì? Mỗi mỗi ngài đều biết rõ vì 
chính ngài đang có mặt ở ngay toàn thân nó. 
Khắp pháp giới chỉ có Phật là sự thật. 
2⁄4 Thật tróng Bát Nhã. 

a) Này Xá Lợi Tử, cái tướng chân 
không của các pháp, không sanh không 
diệt, không nhơ không sạch, không 
thêm không bớt. 

Tướng chân không là thật tướng Bát 
Nhã. Mọi pháp là sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Thể tánh chân thật của chúng ta có 
những đặc điểm gì? 


ВАТ МНА 44 


1. Không sanh không diệt: Tánh Phật 
không hình không tướng nhưng công dụng 
đang thấy đang nghe rõ ràng. Tánh biết này 
của ai nấy xài. Không ai có thể cho mượn 
tánh biết, huống chỉ là cho hắn. Mẹ chỉ cho 
con máu để kết thành da thịt xương. Thân từ 
bụng mẹ sanh ra, già bệnh rồi chết. Tánh 
Phật không phải mẹ sanh ra nên gọi là vô 
sanh. Không ai đem chôn được nó nên gọi là 
bất diệt. Đức Phật trải 3 a-tăng-kỳ kiếp tu 
hành, bao nhiêu thân đã sanh diệt nhưng 
tánh thấy tánh nghe vẫn còn. 


2. Không nhơ không sạch: Khi thấy bông 
hồng tánh thấy không thơm đẹp theo bông 
hồng. Quay ra nhìn đống rác, tánh thấy 
không nhơ bån theo đống rác. Tổ Huệ Năng 
nói: “Bản lai không một vật, nơi nào vương 
bụi trần”. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, 
tánh Phật vượt ngoài tình chấp thế gian. 
Con người không thể dùng tư tưởng mà hình 
dung, dùng lời nói mà luận bàn, dùng suy 


ВАТ МНА 45 


xét mà phân biệt. Chỉ có một cách là tự nhận 
thẳng lấy chân tánh của mình. 


3. Không thêm không bớt: Kinh dạy tánh 
Phật như hư không. Trong cái nhà tựa hồ có 
hư không lớn. Trong cái hộp tựa hồ có hư 
không nhỏ. Trong hộp vuông tựa hồ có hư 
không vuông, trong hộp tròn tựa hồ có hư 
không tròn. Nhưng lớn nhỏ vuông tròn là do 
những cái hộp. Hư không đâu có vì sự vật 
mà thành có hình tướng. 

О tai tánh nghe không dài, б mắt tánh 
thấy không tròn. Cũng vậy, thân con voi to, 
thân con kiến nhỏ. Tánh chân không của cå 
2 cùng ở khắp pháp giới như hư không bất 
động. Ở voi không phình ra, ở kiến không 
tóp lại. Lớn nhỏ là thân nghiệp báo giả tạm 
một thời gian. Chỉ cần hai đứa tỉnh ra, đừng 
nhận thân voi thân kiến là mình, mà sống 
với tánh Bồ-đề bản lai vẫn đồng thể với chư 
Phật thường trụ ở khắp mười phương. 


ВАТ МНА 46 


b) Trong tánh Chân Không không có 
sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức. 
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 
Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp. Không có nhãn thức giới cho đến 
không có ý thức giới. Không có vô minh 
cũng không có hết vô minh cho đến 
không có già chết cũng không có hết 
già chết. Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 
Không có trí tuệ cũng không có chứng 
đắc. Bởi vì vô sở đắc. 

Năm ийп, 12 xứ, 18 giới, các pháp này 
nhân duyên hòa hợp tựa hồ có sanh, nhân 
duyên biệt ly tựa hồ có diệt. Tự tâm bản lai 
thanh tịnh, chân tánh Bát Nhã chủ nhân 
ông, chẳng phải huyễn hóa nên kiên cố 
thường còn. Tánh Bát Nhã như gương. Vạn 
pháp như bóng ảnh. Chúng sanh mê muội 
chấp bóng quên gương. Với kẻ mê tâm 
nhiều, Phật dạy quán 5 ấm, hợp sắc làm một, 
khai tâm thành bốn. Với Кё mê sắc nhiều, 


BÁT МНА 47 


Phật dạy quán 12 xứ (6 căn + 6 trần). Với Кё 
mê cå sắc cả tâm, Phật dạy quán 18 giới (12 
xứ + 6 thức). 


Mê chấp thủ uẫn như nước kết thành 
băng. Giác ngộ trớ về chân không như băng 
tan thành nước. Ngộ được chân tánh rồi mới 
biết năm ийп thật không. Kinh Lăng 
Nghiêm gọi sắc Ấm là kiên cố vọng tưởng. 
Thọ ấm là hư minh vọng tưởng. Tưởng ấm 
là dung thông vọng tưởng. Hành ấm là u ấn 
vọng tưởng. Thức Ấm là vi tế tỉnh tưởng. 

Vì mê nên theo nghiệp ân oán vào tử 
cung mẹ. Hút máu mẹ kết thành thân mới có 
sáu căn. Mắt nương sáng tối hiển lên hình 
ảnh gọi là sắc trần. Tai nương động tĩnh 
vang lên âm hướng gọi là thanh trần. Mũi 
lưỡi và thân do hợp ly khởi lên những cảm 
giác thơm hôi, ngọt chua, ấm lạnh. Như thế 
sáu căn huyễn hóa, sáu trần hư ảnh, sáu 
thức ảo thuật đánh lừa chúng ta từ vô thủy, 


ВАТ МНА 48 


bày ra thế trận mê hồn sanh tử luân hồi. 
Những tưởng đành phận vĩnh viễn trầm 
luân. May mắn ngọn đuốc Bát Nhã bật sáng, 
bóng tối vô minh liền tan vỡ. 

Nhưng cảnh giới phàm mê hư vọng đã 
đành, làm sao trong tánh chân không cũng 
không có cả thánh hiền cảnh giới? Diệt 12 
nhân duyên là thánh Duyên-giác. Giải thoát 
khổ tập, tu theo diệt đạo là thánh Thanh- 
văn. Con đường Bồ-đề (trí tuệ) là hướng đi 
của các Bồ-tát. 

Trong tánh chân không, không có thánh 
cảnh giới, bởi vì nhân chúng sanh bệnh nên 
đức Вӧп Sư tạm chế ra thuốc. Nay đã biết 
đến đại an lạc pháp thân mỗi người đều sẵn 
đủ. Tất cả quả vị đều vô sở đắc. Sanh tử 
Niết-bàn đều là giấc mộng đêm qua. 

Phải ba a-tăng-kỳ kiếp tu hành, đến nỗi 
khắp tam thiên đại thiên thế giới cõi Ta Bà, 
không một chỗ nào bằng hạt cải mà không 


ВАТ МНА 49 


phải là nơi Bồ-tát đã xá thân vì chúng sanh, 
mới có đêm thành đạo ở gốc Bồ-đề. Phật 
nhãn vừa khai, đức Thích Ca Mâu Ni giật 
mình, bật lên tiếng: “Lạ lắm thay, tất са 
chúng sanh đều đầy đủ đức tướng trí tuệ 
Như Lai”. Câu nói lịch sử này như vừng mặt 
trời chiếu tan đêm dài từ vô thủy, đánh thức 
loài người đứng dậy. Chỉ cần tỉnh giấc mộng 
chúng sanh. Con người thật của chúng ta 
bản lai là ánh sáng. Nhưng phải nhớ rằng 
Bát Nhã kèm theo bá thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định, mới có thể hiện hành 
phương tiện vô sở đắc. Mỗi độ có Bát Nhã 
đều tiến tới ba la mật. Bát Nhã rời các thiện 
nghiệp, đứng một mình, trở thành chấp 
không, đoạn hết căn lành. Hiện đời là kẻ ác, 
mai sau đọa lạc. Cho nên phải thành tựu tất 
cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian 
mới gọi là trí tuệ Bát Nhã. 


ВАТ МНА 50 


lll- LƯU THÔNG 


Bò-tát y Bát Nhã ba la mât đa nên 
không quån ngąi, vì không quån ngąi 
nên không sợ hãi, xa hån mộng tưởng 
điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết-bàn. Ba 
đời chư Phật y Bát Nhã ba la mật đa nên 
được đạo quả vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. 

Nói Bồ-tát mà không nêu danh, nghĩa là 
Bồ-tát nào cũng như vậy, không một ai có 
thể khác. 

а) VY Bát Nhã: Muốn thành Phật, phải 
sống với tánh Phật. Cũng như nhà nông, 
muốn có lúa gặt phái có thóc làm hạt giống. 
Không thể lờ mờ dùng bắp hay đậu thay thế. 

b) Tâm không quản ngại: Chúng ta tha 
thiết nhận cái túi máu tanh này làm thân thể 
nên lo sợ đủ thứ: sợ ma, sợ trộm, sợ đói 
rách, sợ mất danh giá, sợ cô đơn... trăm 


ВАТ МНА 51 


ngàn thứ sợ. Phật dạy quán bất tịnh. Biết 
thân là báo chướng với những thống khô 
sanh già bệnh chết, chúng ta sẽ không quản 
ngại những chuyện mất còn được thua. Khi 
ấy mới có thể tận lực tiến tu phước tuệ, 
phụng sự Tam-bảo, cầu ngộ đạo Vô-thượng 
Bồ-đề. 

Bồ-tát đã thấu đáo vọng thân, vọng tâm, 
vọng cảnh lại sống với tuệ Bát Nhã, nên ai 
xin đầu cho đầu, xin tay cho tay, sẵn sàng tất 
cả vì lợi ích chúng sanh. Cứ như thế một mặt 
các ngài xa lìa mộng tưởng điên đảo thế 
gian, một mặt tiến tới Niết-bàn. 

Ba đời mười phương Phật không một vị 
nào, không y Bát Nhã mà thành công. Sống 
với Bát Nhã chân không mới nắm được then 
chốt huyền vi của pháp giới. 


ВАТ МНА 52 


IV- МАТ GIÁO 


Cho nên biết Bát Nhã ba la mật đa là 
đại thần chú, là đại minh chú, là vô 
thượng chú, vô đẳng đẳng chú, trừ 
được hết thảy khổ, chân thực không 
hư. Vì vậy nói chú Bát Nhã ba la mật đa: 
“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng 
yết đế, bò đề sa bà ha”. 

Ma ha Bát Nhã ba la mật đa! 

Thần chú, tiếng Án Độ là đalani. Tàu 
dịch là Tổng Trì, nghĩa là tóm thâu cả đại 
tạng kinh điển. Bồ-tát Quán Tự Tại dùng 
danh từ thần chú аё tán һап kinh Bát Nhã. 

Đại: Mông mênh khắp pháp giới. 

Thân: Linh nghiệm không lường. 

Chú: Chúc nguyện cho ác hóa lành. 


Lịch sử ngài Huyền Trang ghi: Sau bao 
nhiêu chướng duyên, đoàn tùy tòng đã rơi 


ВАТ МНА 53 


rụng hết. Một mình ngài Huyền Trang tiến 
vào một khu rừng đầy hỗ lang, trăn, rắn. Cái 
chết cầm chắc trong tay. Ngài vẫn quyết 
không lùi bước. Màn đêm dần dần rủ xuống. 
Xa xa le lói ánh sáng một ngọn đèn. Đến nơi, 
ngài thấy một vị Tăng ngồi nghễu nghện. Vị 
Tăng dạy ngài học thuộc lòng bài Bát Nhã 
Tâm Kinh, khuyên từ nay cứ nhất tâm trì thì 
sẽ hết khó khăn. Quả nhiên, từ đó ngài đi 
qua rừng rậm, núi cao, sa mạc, thành thị tới 
Án Độ, trở về Trung Hoa, đường bộ đường 
thủy, đều bình an vô sự. 

Nhiều sách kể chuyện: Vua A-tu-la tấn 
công đánh vua trời. DÉ Thích tự lượng không 
đương nỗi, cầu Phật cứu. Phật dạy trì một 
câu: Ma-ha Bát Nhã ba la mật đa! Đế Thích 
vâng lời. Quả nhiên A-tu-la đình chiến. 

Tụng Tâm Kinh tiêu ma chướng, dứt sỉ 
mê ám muội nên gọi là dai minh chú. Tâm 
Kinh đưa người tụng đọc về tánh chân như 


ВАТ МНА 54 


nên gọi là vô fượng_chú. Người tu Bát Nhã 
Tâm Kinh, tịch và chiếu đồng thời, quá là 
không bậc nào khá sánh nên gọi là уб đẳng 
đẳng chú. Ngoại đạo, thiên, tiên dù có thần 
thông dời non lấp biển, nhưng so với công 
đức vô lượng vô biên của bậc chánh niệm 
Bát Nhã thì chẳng thể dùng thí dụ ngôn từ 
mà nói hết chỗ thấp kém. 

Нау dứt tất cả khổ: Tán ап tổng quát 
công dụng Bát Nhã trừ khô vĩnh viễn cho cá 
chín pháp giới hữu tình. 

Chân thật không һи: Kèm thêm lời ân 
cần vì Bồ-tát xót thương thế gian ở đáy biển 
vô minh, khó khăn tin hiểu công đức của 
chân không diệu tâm. 


Nếu đem cå trái йй, 

Рё ở trên ngón chân, 
Bay lên đến Phạm Thiên 
Cũng chưa phải là khó. 


ВАТ МНА 


Sau khi Phật diệt độ, 
Người trong đời ác trược 
Tạm đọc kinh pháp này 
Đây thời thật là khó. 

Giả sử gặp kiếp thiêu 
Vai mang gánh сб khô, 
Vào lira mà không cháy 
Việc này chwa đáng lạ. 
Sau khi Phật diệt độ 
Người tìm hiểu kinh này, 
Vì một người giảng nói 
Đây mới thật hiếm có. 
Nay việc nên phải làm 
Chỉ có trí tuệ Phật. 


(Kinh Pháp Hoa) 


Với những người đầy đủ lòng tin, hoàn 


toàn không cần đến hiển giáo thì đây: 


ВАТ МНА 56 


Yết đế, yết đế: độ đi! độ đi! 

Ba la yết đế: độ đến bờ kia đi! 

Ba la tăng yết đế: độ tắt cả lên bờ kia! 
Bồ đề: trí giác. 

Sa bà ha: ngay lập tức! 


Thần chú Bát Nhã: 


Ма ha Bát Nhã ba la mật đa: Bồ-tát kết 
thúc bài tụng bằng lời xưng tán: Lớn lao 
thay! Trí tuệ vượt sông mê ba cõi để lên bờ 
giác ngàn xa! 


V- VĂN KÉT 


Bồ-tát Quán Tự Tại y Bát Nhã (chân) soi 
chiếu 5 uẫn (vọng). Do đã tan hết 5 lớp mê 
lầm (ngã frược) nên giải thoát tất cả khô ách. 
Thân, tâm, cảnh, cuộc đời thế tục hoàn toàn 
hư vọng nhưng thể chất lại chính là chân 
không, tánh Phật tuyệt đãi. Phàm thánh đều 
hư vọng, bởi vì vô sở đắc. Công phu tu hành 


ВАТ МНА 57 


chỉ để giải thoát vô minh, mà nhận lấy tự 
tánh bán lai đầy đủ. Kinh Lăng Nghiêm 
nhắc tới anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa tự cho 
là mình đã mất đầu nên phát cuồng. Nay chỉ 
cần biết đầu không mắt, tức khắc hết cuồng. 

Chúng ta chỉ cần an định sống với tự 
tánh Bồ-đề bản lai thường, lạc, ngã, tịnh. 
Đừng cuồng loạn phân biệt nữa, thì hắn 
không bị ba độc tham sân sỉ kích thích tạo 
nghiệp sát, đạo, dâm, vọng. Đã không tạo 
nghiệp thì đâu có quả báo khổ. Cho nên nói: 
Cuồng hết tức Bồ-đề, chẳng do cầu ai mà 
được. Cũng chẳng phải từ công phu tu mà 
chứng đắc. Chi Bát Nhã mới có lực dụng 
phát sanh ra Bồ-tát và chư Phật. 

Mật giáo dành cho người có đức tin và 
Hiễn giáo dành cho người dùng tuệ vào đạo. 


ВАТ МНА 58 


VI- PHỤ GIẢI 


Bát Nhã không hình không tướng nhưng 
có thể chất chân thật. Tuy bất biến mà vẫn 
tùy duyên. Nếu khởi tâm mê ác sẽ cảm quả 
báo sáu phàm. Nếu khởi tâm minh tịnh sẽ 
hiện bốn thánh. Thánh phàm hư vọng nhưng 
còn ở trong chiêm bao, còn khổ vui theo cảnh. 

Bước đầu học Bát Nhã phải dũng mãnh 
nghiên chân hạch ngụy, hiển chánh tồi tà, 
oai nghỉ vững vàng, giới luật nghiêm trì, cẩn 
thận ba nghiệp. 

Luật Sadi kể chuyện: “Một tam tạng 
pháp sư lên chánh điện, thấy một Tỳ-kheo 
già tụng kinh giọng б ё, liền nói đùa: “Ông 
tụng kinh như chó sủa”. Chỉ vì một lời 
buông lung này mà 500 đời ông phải làm 
thân chó”. 

Giả sử hôm ấy có một bà già nhà quê lên 
chánh điện. Hắn bà vui mừng sụp lạy tán 


BÁT МНА 59 


ап lão Tăng đang tụng kinh. Lòng dạ chất 
phác chỉ đăm đăm một quyết định: Tăng 
tụng kinh là quý lắm. Tâm tùy һў này lâm 
chung hắn về cõi trời. 

Chúng ta hãy xét kỹ: Tam tạng pháp sư, 
trời người đánh lễ, ai đã bắt ông biến thành 
con chó? Ai đã úm ba la cho bà già quê hèn 
kia hóa thành một thiên tử hào quang sáng 
ngời? Ông thầy già tụng kinh có phép lạ gì 
mà đã đưa được một người lên cao vút, đẩy 
một người xuống vực thắm? Thưa: Đây là 
do tâm ta tự chuyển động. Cứ một niệm 
chuyển động là một đời sanh tứ. 

Đức Phật xót thương dạy chúng ta 
chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. A Di Đà là 
thật tướng Bát Nhã vô lượng quang thọ (tánh 
giác không sanh diệt). Niệm nghĩa là nhớ 
không quên. Lấy tánh Quang Thọ làm cảnh 
ngày đêm tập nhớ không loạn. Buông hắn 
cái thân nghiệp báo, cuộc đời giả tạm, một 


ВАТ МНА 60 


lòng thực hành sâu xa pháp Bát Nhã ba la 
mật. Lại nhờ tha lực là sự ủng hộ của đức 
Phật A Di Đà. Phật A Di Đà đã thành công 
đắc quả trong sự nghiệp trở về này. Ngài 
nguyện che chở giúp đỡ những ai tu phương 
tiện này. Lâm chung, nghĩa là khi chúng ta 
tới cửa ải sanh tử, ngài sẽ tiếp dẫn khỏi bị 
lạc đường, đưa về Tịnh-độ. Nơi đây có Phật 
làm thầy, Bồ-tát làm bạn để tu học, sớm 
chứng vô sanh, sớm đủ khả năng rộng độ 
hữu tình, đồng thành chánh giác. 

Thường lệ các nước đại thừa như: Nhật 
Bản, Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam sau 
các khóa lễ, bất luận tụng kinh gì, cũng bô 
khuyết một bài Tâm Kinh. Bởi vì số đông 
người tụng kinh Phổ Môn chỉ nghĩ đến cầu 
an, tụng kinh A Di Đà chỉ nghĩ đến cầu siêu, 
tụng các kinh khác chỉ nghĩ đến cầu phước. 

Вап hoài giáng sanh của đức Bôn Sư 
Thích Ca Маи Ni Phật là làm sao cho tất cả 


BÁT МНА 61 


chúng sanh đồng thành Phật đạo. Mục đích 
liệt Tổ đặt ra tục lệ tụng kinh là аё nhắc nhở 
Phật tử trở về chân tâm bán tánh. Phố Môn 
là lực dụng của Diệu Pháp. Diệu Pháp Liên 
Hoa chính là Bát Nhã chân không chẳng nhơ 
chẳng sạch. 

Tâm Kinh đã nói rõ: Y Bát Nhã ba la 
mật đa rũ sạch lầm mê là Bồ-tát. Bồ-tát là 
gốc để thành Phật. Thành Phật là gốc của tất 
cả giải thoát và an vui. 


* 


THIẾT THẬT TU TẬP 


Phật Niết-bàn đã hơn 2000 năm. Lịch đại 
Tổ sư vận hành bánh xe pháp từ thế kỷ này 
sang thế kỷ khác. Tiếp nối là báy chúng sau 
này. Quan hệ là chính chúng ta phải chân 
thành thường xuyên suy ngẫm và thực hành. 
Đời sống hàng ngày cần được lời Phật hướng 


ВАТ МНА 62 


dẫn. Tu hành không có nghĩa là vào chùa 
hay lên rừng mà là thực nghiệm. Qua tu tập 
dưới ngọn đèn Phật pháp, chúng ta tự biết 
mình, nhận chân được bản chất của mình. 

— Này hiền giả, ai nói pháp đoạn tận 
tham sân sỉ là người nói chánh pháp. Ai 
hằng đoạn trừ tham sân sỉ là người khéo học 
Phật pháp. Ai chặt đứt tham sân sỉ tận gốc 
rễ là người khéo đến trong đời. 

Thế nên vấn đề cấp thiết để thực hiện sứ 
mạng hoằng dương chánh pháp là quán 
chiếu nội tâm, chánh niệm tính giác. Thay vì 
thám hiểm vũ trụ, Phật dạy chúng ta thám 
hiểm ngay tâm mình. Cuộc thám hiểm này 
hắn thú vị và có rất nhiều bất ngờ. 

Giao tiếp với bất cứ đối tượng nào, cần 
giữ tâm an bình không yêu ghét. Muốn được 
như thế hàng ngày phải quán bất tịnh. Hộ 
giữ sáu căn, tâm ý sẽ thanh tịnh như mặt hồ 
phẳng lặng. 


ВАТ МНА 6з 


Văn học cỗ điển Việt Nam có bài thơ 

nhan đề là Tự Phật. 

1- Hòa nam khấu thỉnh Di Lặc Phật: 

2- Phúc trung hứa đại tàng hà vật? 

3- Tiếu vân: trung hữu nhất đoàn băng. 
4- Chỉ thị không không, vô xứ ngật. 

Giải nghĩa. Tự Phật: Phật ở nơi mình. 
1. Dập đầu đỉnh lễ bạch đức Phật Di Lặc: 
2. Trong bụng lớn thế chứa vật gì? 

3. Cười rằng: Trong có một hòn nước đá. 
4. Chỉ là chân không Bát Nhã, không chỗ 
nào ăn uống. 

(Hoàn toàn lạnh việc đời. Lạnh không phải 
là đối với nóng. Tâm thể như như, không có sự 
phá rồi của sáu giặc căn trần. Ăn uống là nhu 
cầu cần thiết của xác thân sanh diệt. Không 
không: vượt ngoài đối đãi nhị biên: có không, 
sanh diệt.) 


ВАТ МНА 64 


BÓN HOÀNG THỆ NGUYỆN 


Hòa-thượng Thích Trí Tịnh 


/. Chúng sanh vô biên thệ nguyện 
độ. 


Chúng sanh. Sanh: trước không nay có. 
Thí dụ mẹ sanh con. Chúng: đất nước gió lứa 
hư không kiến và thức, 7 đại hợp thành. Mỗi 
pháp có ra phái từ nhiều nhân nhiều duyên. 


Không đại chung cả hữu tình vô tình. Y 
vào không đại thành tựu các hình sắc. Hỏa 
đại là nhiệt độ. Dương độ hay âm độ (0°) 
cũng thuộc hỏa đại. Tất cả đang động 
chuyển. Giả tỷ như ta ngồi yên nhưng máu 
vẫn chảy, tim vẫn đập, mũi vẫn thở v.v... 
Động chuyển như thế là gió, thuộc phong 
đại. Đất nước gió lửa hư không và thức đại 
trièn miên hợp ly ly hợp thành các sự vật, 
gọi là lục hòa hiệp. Sáu đại năng tạo. Sở tạo 


ВАТ МНА 65 


là cả sáu đạo chúng sanh. Hữu tình chúng 
sanh là chánh báo, vô tình chúng sanh là y 
báo. 

Đất nước gió lứa tạo ra tứ уі (sắc hương 
vị xúc) của con mắt. Nhãn thức ở thị giác 
thần kinh tiếp xúc trần cảnh. Thể chất của 
nhãn thức gọi là kiến đại hay nhãn căn. 

Chánh báo là chỗ chính thức chúng sanh 
chịu quả báo khô vui. Y báo là nơi chánh 
báo dựa nương để sinh sống. Thân ngũ ấm là 
chánh báo, đứng trên đất, ngồi trên ghế, ở 
trong nhà. Đất ghế nhà là y báo. Cho đến 
quần áo, cơm ăn, gió thôi, mặt trời đều là y 
báo. Chánh báo, y báo bao giờ cũng đi đôi, 
không thể tách rời. 

Vô biên: 

a) Tánh vô biên chính là pháp giới tánh. 
b) Tướng vô biên. Chúng sanh có 4 loại: 
1- Sanh trứng như chim, rùa, cá v.v... 


ВАТ МНА 66 


2- Sanh thai như người, chó v.v... 

3- Sanh йт ướt như muỗi, sâu bọ v.v... 

4- Hóa sanh như trời, địa ngục v.v... 

Lại có 4: 

1. Có sắc như người, vật v.v... 

2. Không sắc như trời vô sắc, thần hư 

không. 

3. Có tưởng như ma, quỷ v.v... 

4. Không tưởng như trời vô tưởng. 

Cũng có cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. 
Са 9 loài đều nhiều không đếm được nên gọi 
là vô biên. 

Vì sao Bồ-tát phát nguyện độ chúng sanh? 
Vì do nhiều nhân duyên sanh, nhiều nhân 
duyên diệt nên không biết bao nhiêu khô não 
phiền toái bao trùm mỗi chúng sanh. Cõi 
trời, cảnh giới được coi là sung sướng nhất 
mà con mắt Phật cũng chỉ thấy toàn khô 
não. Kinh Pháp Hoa gọi cả ba cõi là nhà lửa, 


ВАТ МНА 67 


chúng sanh mê muội lấy khổ làm vui, cứ 
bám chặt lấy không chịu rời. Ngay từ lúc ở 
trong bào thai đã bao nhiêu khổ. Rồi оа оа 
tiếng khóc chào đời, lo ăn kiếm sống để lại 
già bệnh chết. Lâm chung còn đọa lạc cả 
ngàn vạn kiếp. Thân tâm bao nhiêu đau đớn 
trong các địa ngục lứa, hoặc bị mỗ bụng chặt 
đầu trong loài bàng sanh, hoặc đói khát 
trong loài ngã quỷ. 

Kinh dạy thần thức thoát xác khó hơn 
rùa lột mai. Nên biết người mới chết, bên 
ngoài tựa hồ nằm nghỉ nhưng thật ra thần 
thức đang chịu đau đớn. Nếu ta đụng vào, họ 
khổ quá nỗi sân. Con cháu khóc lóc họ khởi 
tâm quyến luyến. Dù sân dù ái đều đưa về 
đường dưới. Tang gia phải vô cùng thận 
trọng. Làm sao cho người chết ra đi với một 
tâm niệm lành để được một quả báo đời sau 
tốt đẹp. 


ВАТ МНА 68 


Tổ Quy Sơn cảnh sách rằng: Tâm người 
trăm mối. Cái nào nặng nhất lôi đi trước. 
Nghiêng về lành thì đi về cõi lành. Thiên về 
ác thì đi về cảnh ác. Bình sinh con người, 
thân có 3 ác sát đạo dâm, miệng có 4 ác nói 
dối, hai lưỡi, thêu dệt, độc ác. Ý có 3 ác tham 
sân tà kiến. Chỉ huy ba nghiệp là tâm thức 
điên đảo vọng tưởng nên muốn ra khỏi luân 
hồi phải làm chủ vọng tâm. 

Vì sao Bồ-tát phải cứu chúng sanh? 

Đức Phố Hiền dạy rằng: Trong cánh 
đồng mông mênh những sanh cùng tử này có 
cây Bồ-đề thọ vương. Cần nước đại bi tưới 
gốc rễ chúng sanh mới пб hoa Bồ-tát để kết 
quả Phật. Cho nên Bồ-đề thuộc về chúng 
sanh. Các Bồ-tát phải phát nguyện độ chúng 
sanh mới thành đạo. Nếu không có chúng 
sanh, Bồ-tát trọn không bao giờ thành Vô- 
thượng chánh giác. 


Bồ-tát làm thế nào độ chúng sanh? 


ВАТ МНА 69 


Tự độ rồi độ tha. Tự giác rồi giác tha. 
Chính Bồ-tát là chúng sanh. Phân tích chính 
mình sẽ rõ biết chúng sanh khác. Bồ-tát 
muốn cứu giúp chúng sanh, trang nghiêm 
biển phước, cần hằng trí tuệ Bát Nhã hiện 
tiền. Vô ngã vô pháp là then chốt của lục độ 
vạn hạnh. Vô sở đắc là phương tiện vi diệu, 
để viên mãn Bồ-đề. Chúng sanh là đối tượng 
rất khó chế phục nên Bồ-tát phái lập nguyện 
mới không thoái chí. 


Ш. Phiền não vô tận thệ nguyện 
đoạn. 


Muốn hết khổ phải biết nguyên nhân của 
khô. Thiện lành đưa về sanh tử gọi là hữu 
lậu. Đây là những thiện lành phàm phu, có 
phước mà không tuệ, quả báo tạm thời đỡ 
khô ở cõi trời. 

Lành đưa ra ngoài thế gian gọi là vô lậu 
nghiệp. Phàm phu muốn giải thoát, phải học 
và hiểu Phật pháp, thật hành cho đúng từ 


ВАТ МНА T0 


thấp lên cao. Trước hết chán khỗ sanh tử, hân 
cầu đức tuệ hiền thánh. Nếu cứ nắm chặt 
không chịu rời bỏ chỗ cũ thì làm sao tu tiến, 
cứ quyến luyến thân cảnh thế gian thì làm sao 
giải thoát? 

Tứ dé là pháp phổ thông trong tam thừa 
thánh giáo, khô đế đứng đầu. Khổ dé là trí 
tuệ quyết định thấy biết thế gian chỉ toàn 
khô. Thấy biết rồi dĩ nhiên sẽ chán sợ mà 
tìm đường thoát ly. Đầu mối luân hồi sanh 
tử là 10 kết sử. 

a) Š độn sử: tham sân sỉ mạn nghỉ. 

b) 5 lợi sử: thân kiến, biên kiến, tà kiến, 

kiến thủ, giới cấm thủ. 

Đã nhiều đời huân tập nên gọi 10 thứ này 
là câu sanh phiền não. Còn tham, sân, sỉ 
v.v... những kết sử khởi lên do hoàn cảnh 
chạm xúc trong kiếp này gọi là phân biệt 
phiền não. Quán trí thấy được lỗi của phân 
biệt gọi là Kiến đạo. Những phân biệt phiền 


ВАТ МНА т 


não sẽ đoạn trừ gọi là kiến sở đoạn hoặc 
(những hoặc đoạn được do kiến đạo). Nói tắt là 
kiến hoặc. 

Câu sanh phiền não phải nhờ tu tập các 
pháp quán rồi chú tâm vào một đề mục cho 
tới khi được nhất tâm chánh định, nội trí 
phát sáng mới dứt trừ được. Tư sở đoạn 
hoặc (những mê hoặc do tư duy thành tựu định 
tuệ mới dứt được) gọi tắt là пг hoặc. 

Kiến đạo rồi liền dứt một loạt tất са kiến 
hoặc. Tư hoặc có thô tế nhiều phẩm phải 
đoạn trừ dần dần. Dục giới có 9 phẩm. Sắc 
giới 4 cõi, mỗi cõi có 9 phẩm. Vô sắc giới có 4 
cõi, mỗi cõi có 9 phẩm. Tổng cộng (9 x 9) là 
81 phẩm đều dựa vào vô minh bất giác 
(không sáng biết tánh thể bản lai sẵn có của 
mình). Do đây tạo nghiệp hữu lậu, chiêu vời 
quả báo sanh tử. 

Chẳng qua vì mê muội, quên mình, vọng 
động, thành có đối tượng, phân chia năng sở 


ВАТ МНА 72 


(bên này bên Кіа). Phân biệt ban sơ, Luận 
Khởi Tín gọi là Trí vì giác biết. Nhưng cứ 
tương tục không ngừng trở thành thủ chấp 
(chấp ngã, chấp pháp). Cái biết tuần nghiệp 
theo duyên mà cứ khư khư chấp chặt là sự 
thật, gọi là Thức. Tỉnh ra thì thức chính là 
tánh Phật. Nên Phật dạy tất са chúng sanh 
đều có Phật tánh, nghĩa là đều có thể thành 
Phật. 


Chánh báo sanh già bệnh chết. Y báo vô 
thường đem đến những tai nạn khủng khiếp 
(động đất, lụt, cháy, bão). Thân cần có gia 
đình xã hội mở ra những khô ân ái biệt ly, 
oán thù gặp gỡ. Năm ấm xí thịnh thêm cái 
khô cầu ước không toai ý. 

Có người đơn giản nghĩ rằng thân là gốc 
khổ. Vậy chết là hết khổ. Nào ngờ thân này 
chết liền có thân khác. Dù chưa đủ duyên 
đầu thai cũng có thân trung ấm. Thân trung 
ấm chỉ sống 7 ngày 7 đêm. Thân trung ấm 


ВАТ МНА 73 


thứ 2 kế tiếp. Cứ như thế đến thân thứ 7 là 
cùng. Không bao giờ có thân trung ấm thứ 8. 
Vì thế Phật giáo có tục lệ cứ 7 ngày một lần 
lo làm phước để giúp vong nhân được thân 
trung ấm mỗi tuần một tốt hơn. Sau 49 ngày 
vẫn nên làm phước. Kinh thí dụ như gởi 
lương thực cho người đi xa. Con đường luân 
hồi thăm thắm biết bao giờ cùng. Cho nên 
Tịnh-độ tông chủ trương tụng kinh, niệm 
Phật A Di Đà, kết duyên giải thoát cho vong 
linh. 

Số đông nhân loại sống bằng vọng tưởng 
tức là gieo nhân chết về quỷ thú. Nếu kèm 
sát sanh thời làm ác диў. Nếu kèm bá thí trì 
giới thì làm phước thần. Muốn lên cõi trời 
cần 10 thiện và thiền định. 

Kinh Vu Lan, bà Thanh Đề chịu thân 
quý đói. Con trai là Mục Kiền Liên, đệ nhất 
thần thông trong hàng thánh tăng đem cơm 


ВАТ МНА 74 


tới. Bà đưa cơm vào miệng, cơm hóa than 
hồng. 

Nhị Khóa Hợp Giải Quỷ khát cả ngàn 
năm, xa trông thấy sông chảy dài. Đến gần thì 
lại toàn là lửa, không làm sao uống được một 
hóp. Trong 36 loại quỷ thần chỉ có loài quỷ 
Hy Tự là được về hưởng con cháu cúng tế. 

Lục Đạo Tập nói: Nghiệp đói khát này, 
loài ngã quỷ dù phước đức làm thần vương 
thần tướng cũng vẫn phải chịu ít nhiều. Loài 
nặng nhất, thân lớn như trái núi, cỗ họng 
nhỏ như lỗ kim nên không thể nuốt trôi một 
thứ gì. 

Quý chỉ thọ được đồ cúng: 

1- Nếu bôn địa các linh thần cho tới. 
2- Vật thật của thí chủ. 

3- Quyết định để cúng vong linh ấy. 
4- Khấn nguyện đúng tên họ. 


ВАТ МНА 75 


Ngoài ra còn rất nhiều chướng ngại. Cần 
y pháp Mông Sơn Thí Thực, nương oai thần 
Tam-bảo, chăng những quỷ loại được hướng 
lộc mà còn phước lực gia hộ, thoát khô vĩnh 
viễn về tương lai. 

Kinh Địa Tạng dạy: Làm phước, hồi 
hướng công đức cho người chết, thì người 
sống hướng 6 phần. Người chết hưởng 1 
phần. Thế là âm dương cùng lợi. 

Ba nghiệp thân miệng ý bị ngũ trụ phiền 
não tắm độc (kiến hoặc, tư hoặc dục giới, tư 
hoặc sắc giới, tư hoặc vô sắc giới và vô minh). 
Mỗi ngôi Bồ-tát dứt một phần phiền não. 
Đến ngôi Phật dứt sạch vô minh. Thời gian 
này phải tính bằng số kiếp và đếm bằng a- 
tăng-kỳ. 

Thế nào là 1 kiếp? Tuổi thọ cao nhất 
trong loài người là 84.000 năm. Cứ 100 năm 
giảm 1 tuổi. Giảm cho đến chỉ còn 10 tuổi là 
kiếp giảm. Rồi từ 10 lại cứ 100 năm tăng 


ВАТ МНА 76 


thêm một tuỗi thọ cho đến đú 84.000 tuổi, 
gọi là kiếp tăng. Một giảm một tăng gọi là 1 
tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là 1 trung kiếp. 4 
trung kiếp là 1 đại kiếp. Vậy 1 đại kiếp là 80 
lần giảm và tăng. Trong kinh, khi chỉ nói tắt 
1 chữ kiếp tức là nói về đại kiếp. 

Muốn biết con số a-tăng-kỳ, xin xem 
phẩm A Tăng Kỳ kinh Hoa Nghiêm sẽ rõ. 

Tiểu thừa A-la-hán chỉ cần đoạn trừ 
84.000 phiền não trần lao. 

Phiền: phiền nhiệt, nung nấu. Não: làm 
nhiễu loạn. Trân: bụi nhơ б nhiễm. Lao: nhọc 
nhăn, khó khăn, chướng ngại. 

Tổng quát loài người có 250 thứ sai quấy 
đọa lạc nên đức Phật chế ra 250 giới Tỳ- 
kheo để ngăn chận gọi là giới cụ túc (đây đủ). 

a) Những sai quấy này thường phạm ở 4 
oai nghỉ đi đứng nằm ngồi: 250 x 4 = 1000 
pháp không lành. 


ВАТ МНА т 


b) Phát khởi ra miệng có 4, ở thân có 3, 
gọi là 7 chỉ: 1000 x 7 = 7000 pháp không 
lành. 

c) Như vậy trái với nhiếp luật nghỉ giới có 
7000 pháp. Trái với nhiêu ích hữu tình giới 
có 7000 pháp. Trái với nhiếp thiện pháp giới 
có 7000 pháp. Tổng cộng là 21.000 pháp 
không lành. 

d) Động cơ chủ chốt có 4 (tham, sân, sỉ và 
đẳng phần): 21.000 x 4 = 84.000 phiền não 
trần lao. 

Tỳ-kheo giữ đủ 250 giới tức hoàn toàn 
giải thoát. 


Ш/. Pháp môn vô lượng thệ nguyện 
học. 


Kinh đại thừa dạy nhiều pháp môn. Chỉ 
cần thực hành cho đúng, rèn luyện điều 
nhiếp thân tâm hàng ngày. Không nên nói 
rằng vì tu mà đỗ nghiệp. Phải biết thuốc mà 


ВАТ МНА 78 


dùng đúng pháp, thì bệnh quyết định phái 
khỏi. Cần yếu là biết rõ bệnh, học kỹ pháp 
môn điều trị rồi như pháp thực hành. Nếu 
cứ mơ hồ học đạo một cách đại khái thì 
chánh pháp trở thành vô ích. 

Độ sanh di nhiên là công hạnh của Từ Bi. 
Bước đầu Bồ-tát tập trung tư tưởng tu Từ 
tâm tam muội. Kinh dạy: Với người đã nhập 
được Từ tâm tam muội, các ác thú sẽ cúi đầu 
quỳ mọp để cho vị này bước lên đầu mà đi. 
Với người đã thuần thục Từ tâm, chúng 
sanh dễ dàng quy phục. Những chống đối 
chướng ngại dễ dàng vượt qua. 

Nhưng đừng lầm từ bi với ái kiến. Ái kiến 
có yêu ghét đối đãi, từ bi bình đẳng. Thấy 
con chim xinh xinh, con mèo mũm mĩm mà 
thương quý là ái kiến. Biết rằng trong thân 
con chim kia đang có hàng chục con mạt hút 
máu. Ngày đêm đau ngứa mà không có tay 
để xoa gãi. Cái khô này phải chịu từ lọt lòng 


ВАТ МНА 79 


mẹ cho tới chết không một lúc nào ngừng. 
Biết rằng con mèo kia với nghiệp sát sanh thì 
đời này sang đời khác, chỉ qua lại trong ba 
đường địa ngục ngã quỷ bàng sanh, biết bao 
giờ được nếm trở lại hương vị cõi người, nói 
chỉ đến sự an vui. Do quan sát, thấu được 
những nỗi khô, chúng ta phát khởi lòng từ 
Ы. Phá ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh 
kiến, ta thực hiện được tâm bình đẳng. 

Quán bát tịnh dùng 3 mẫu người, 1 yêu 1 
ghét 1 bình thường, sẽ thấy rõ yêu ghét là sai. 
Xót thương chúng sanh mê lầm từ vô thủy, 
được lòng từ bi bình đẳng rồi, cứ thế sống hý 
xả với 1 phương, 2 phương... 10 phương. Đây 
là 4 vô lượng tâm tu theo giáo lý tiểu thừa. 

Tiến lên đại thừa, học kinh Lăng Nghiêm, 
hiểu được nghĩa vô lượng thọ quang của 
danh hiệu A Di Đà Phật. Niệm được nhất 
tâm bất loạn, vào chánh định, sẽ được như 
đức Quán Thế Âm, trên hợp mười phương 


ВАТ МНА 80 


chư Phật đồng một từ lực, dưới hợp mười 
phương lục đạo chúng sanh đồng một bi 
ngưỡng. Đã nhất tâm bắt loạn tức là đã hoàn 
toàn sống với thể tánh bình đẳng vô sai biệt 
vô lượng thọ quang, tức không còn bị tướng 
ta người chướng ngại. Đại từ đại bi nhậm 
vận cứu khổ ban vui không còn đối tượng, 
gọi là pháp tánh duyên từ bi (tánh 
thể bình đẳng vô sai biệt làm duyên dè thể hiện 
tác dụng đại từ đại Ы). Đây là từ bi của các 
bậc địa thượng pháp thân Bồ-tát. Đức Văn 
Thù khen rằng: 
Hay thay Quán Thé Âm! 
Trong hằng hà sa kiếp, 
Vào vi trần cõi Phật, 
Được lực đại tự tại, 
Khắp bá thí an vui! 
Diệu Âm, Quán Thế Âm, 
Phạm Âm, Hải Triều Âm, 
Cứu thế tất an ninh 


ВАТ МНА 81 


Xuất thế được thường trụ! 

Chúng ta sống với giả tướng, chấp ta 
chấp người, nên hữu hạn, giúp được người 
này không thể giúp người kia, làm được ở 
đây không làm được ở chỗ khác. Phái hiểu 
rõ аё tự thấy chỗ thấp kém, đừng tự cao tự 
đắc với một tí phước đức bằng hạt bụi mà tự 
chướng thánh đạo. 

Đức Phật thì vô duyên từ bi nghĩa là cứ 
tự nhiên tác dụng. Vô tâm ý, vô thọ hành, ở 
hằng sa thế giới, độ vô lượng chúng sanh. 
Một lời nói tất cả chúng sanh đều tin hiểu. 
Như ông trời nghe ra tiếng trời. Cõi Quang 
Âm dùng ánh sáng làm tiếng nói, cũng thấy 
ra ánh sáng tiếng nói của Phật, để hiểu ý 
Phật. Biết như thế, ta phấn chấn tiến tu. Vì 
mình là Phật tử thì mai đây sẽ thành Phật, 
cũng như tất cả trẻ con mai đây ắt sẽ thành 
người lớn. 


ВАТ МНА 82 


Tóm lại Từ Bi có thế gian và xuất thế 
gian. Phàm nhân Từ Bi xả của mình để giúp 
người. Nếu tu các pháp quán, phá được ngã 
kiến sẽ được từ bi của thánh tiểu thừa. Nhập 
thể tánh bình đẳng là được tâm từ bi đại 
thừa. Viên mãn cứu cánh là vô duyên từ bi 
của Phật. 

Kinh nói: Đức Văn Thù nhập từ tâm tam 
muội. Cung ma rung chuyển muốn sập. Ma 
vương xin quy y. Đây vì phước báo thiên ma 
đã hết, sắp đọa địa ngục. Nay chuyển ma 
nghiệp thành thiện nghiệp. Thế là hết khổ 
được vui. 

Đại thừa, pháp môn nào cũng bắt đầu 
bằng sự tướng thông thường. Niệm Phật, bá 
thí v.v... từ tán tâm đưa về nhất tâm để 
thành nhất vị bình đẳng. Được nhất tâm tức 
là quên thân quên cảnh, là tam muội, là 
chánh định. Chưa được bất loạn là còn quan 
niệm thân ta cảnh ta. Mục đích của Phật 


ВАТ МНА 83 


pháp là tiến tới ba la mật, nên pháp môn nào 
cũng lấy chánh định chánh tuệ làm căn bản. 
Thế thì vì sao Phật dạy nhiều pháp môn? Vì 
chúng sanh kẻ nặng về hận thù, kẻ sâu về ái 
luyến. Đứa quá lanh lợi, đứa lại kém hèn. 
Gặp đúng pháp môn hợp với căn cơ sẽ mau 
chóng thành công. 

Chúng ta nay chỉ có cái khó là không biết 
căn со của mình. Nên сйп thận chớ vội khen 
chê các pháp môn của Phật. Không tội nào 
nặng bằng báng đại thừa pháp. Đây là 
nghiệp vô gián địa ngục. Trong kinh Pháp 
Hoa, Phật đã phân tích song song quả báo 
chê bai và tùy hỷ. Sơ ý chê người mà hóa ra 
mạn pháp báng Phật, làm hại bản thân, 
muôn kiếp khó ngóc đầu lên được. Phải cẩn 
thận lắm lắm. 

Tán thán người tu một pháp môn là khen 
pháp khen Phật, công đức chẳng thể 
nghĩ bàn. 


ВАТ МНА 84 


Kiếp xa xưa, Phật chịu báo thân làm con 
rận thì Đề Bà Đạt Đa làm con bọ chét. Chúng 
ta khi ấy làm thân gì không rõ. Chỉ biết ngày 
nay vẫn y nhiên trong vòng sanh tử. 

Nếu không cố gắng thì làm sao thoát lẫn 
quấn vô lượng kiếp nữa. Hoặc Nghiệp Khổ 
cứ mãi quay tròn. Bồ-tát học tới đâu, làm tới 
đó, ngay đấy kết quả. Chúng ta học Phật chỉ 
để nói mà không ăn nên chẳng thể no. Đến 
nỗi kinh sách trở thành bánh vẽ. 

Bởi vì như ta nói lửa nóng. Sách viết hai 
chữ lửa nóng. Nhưng ở lời và chữ làm gì có 
lửa để thấy được cái nóng ấy. Lý nghĩa vô 
thượng cao siêu Phật dạy, phải йй văn tuệ, 
tư tuệ và tu tuệ mới phát minh ra được. Phải 
có tín thọ phụng hành mới được pháp ấy. 

Trong sáu đạo chúng sanh, chỉ có trời 
người tạm đỡ khỗ, có khả năng tu đạo xuất 
thế. Phật giáo có nhân thừa dạy giữ 5 giới để 
bảo vệ được trở lại thân người. 


ВАТ МНА 85 


Thiên thừa dạy thập thiện, 4 định, 4 vô 
lượng tâm để được thân trời và cũng là 
những піс thang xuất thế. 

Ta thường nghe Thanh-văn thừa tu tứ 
đế, Duyên-giác thừa quán 12 nhân duyên, 
Bồ-tát tu lục độ vạn hạnh mà lầm cho rằng 
Bồ-tát không học các pháp môn nhị thừa. 
Đại học đâu có bő 24 chữ cái và các pháp 
cộng trừ nhân chia. Nên người đại thừa phải 
học tất cá giáo lý tam thừa. Ngày nay có 
người tự xưng đại thừa mà các pháp môn 
tiểu thừa còn chưa biết. Lại còn cống cao 
ngạo mạn ta là đại thừa. Tự ái, ngã ái, nếu 
không trừ thì làm sao vào đạo? Huống chỉ 
còn đề cao tôn trọng nó. 

Xưa có một vị Sadi chứng quả Tu-đà- 
hoàn. Người ta để ý vị này đi qua bầy kiến 
hay vũng nước có trùng, chân liền bông lên 
hư không khoảng 10 phân. Cuốc đất không 
bao giờ thương tốn trùng kiến. Kinh gọi là 


ВАТ МНА 86 


“đạo lực nhậm vận ly ngộ sát”. Đây là điểm 
đầu tiên của các bậc siêu phàm. Tỳ-kheo 30 
hạ cũng không dám đi trước hay ngòi trên 
những vị Sadi này. 

Ngài Anan vì chưa chứng A-la-hán nên bị 
loại, không được dự hội kết tập tam tạng. 
Ngài ráng tu và đắc quả, đi đến gõ cửa pháp 
hội. Tổ Ca Diếp đáp: “Thật A-la-hán thì cứ 
tự đi vào, đâu cần ai тб cia”. Đây cũng là 
để cho mọi người tin Anan thật đã chứng. 

Quán 12 nhân duyên, khởi đầu là khoen 
vô minh, ta quán thế nào? Hãy tìm nguyên 
nhân đầu thai của thân này. Do thấy hai 
nam nữ (cha mẹ) mà niệm tùy hỷ phát sanh. 
Niệm ái này là vô minh. Vì ái luyến nên mắc 
vào tỉnh cha huyết mẹ thành một giọt mủ 
bằng hạt đậu gọi là Calalã. Cứ 7 ngày biến 
đổi một lần, 40 lần 7 là đúng chín tháng 
mười ngày. Mạng căn là nghiệp duy trì bào 
thai. Thần thức nương hơi ấm của máu mẹ, 


ВАТ МНА 87 


hiện hành giác biết đau khỗ. Danh sắc йй lục 
nhập, ra khỏi bụng mẹ. Xúc và thọ lãnh sáu 
trần, thuận thì yêu, nghịch thì ghét. Thủ 
chấp tri kiến tạo nghiệp. Thế là có nhân 
(hữu) sanh tir kiếp sau. Người tu quán ngược 
lại, thấy không nhân Át không quả, lo dẹp 
nhân để cắt đứt dây chuyền sanh tử. Trong 
12 khoen, tùy hoàn cảnh, tùy khả năng, cứ 
phá vỡ một khoen là được. 

Quán Tứ Đế, Phật dạy: Đây là Khỗ, các 
ông phái biết. Đây là Tập, các ông phải diệt. 
Tỳ-kheo quan sát suy ngẫm những khô của 
sáu đạo sanh tử. Phải quán đến phát chán, 
phát sợ mới được trí tuệ gọi là Khổ аё. Ba 
tuệ sau dụng công cũng thế. Tứ Đế là trí tuệ 
của bậc thánh. 

Trong 37 phẩm trợ đạo, Tứ Niệm Xứ 
đứng đầu. Phải chuyên chú đem hết tỉnh 
thần vào các pháp quán. Dù sám sét nỗ bên 
tai cũng mặc. Làm sao cho những tướng bất 


ВАТ МНА 88 


tịnh nhắm mắt тб mắt vẫn thấy rõ ràng. 
Những tham sân sỉ mạn nghỉ v.v... đã ăn rễ 
tận đáy tạng thức. Nếu không tận tình đối trị 
làm sao nhỗ sạch. 

Được Tứ Niệm Xứ rồi dễ dàng có tứ 
chánh cần. Nhưng cũng phải dụng công 
đoạn duyên để ác không sanh, thiện tăng 
trưởng. 

Bốn như ý túc là 4 pháp môn thiền định đi 
đến thần thông như ý. Túc là cái chân. Được 
pháp môn này rồi thì muốn gì cũng tới. 

5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 chánh đạo cần 
thực hiện cho đến thành công, chứng đắc 
thật sự. Chớ đừng nói suông. 

Đại thừa lấy Bát Nhã làm nền tảng để 
tiến đến ba la mật. Vô sở đắc là thần chú để 
thành Phật. Địa nào cũng gồm tu cả 10 độ 
nhưng viên mãn thì đến ngôi: 


Sơ Địa được bố thí ba la mật. 


ВАТ МНА 89 


Địa 2 được trì giới Ба la mật. 

Địa 3 được nhẫn nhục ba la mật. 

Địa 4 được tỉnh tấn ba la mật. 

Địa 5 được thiền định ba la mật. 

Địa 6 được Bát Nhã ba la mật. 

Địa 7 được phương tiện ba la mật. 

Địa 8 được nguyện ba la mật. 

Địa 9 được lực ba la mật. 

Địa 10 được trí ba la mật. 

Ba la mật (đáo bỉ ngạn, đến bờ kia): cứu 
cánh thành tựu. Độ: bến đò, nơi lên đò để 
qua sông lên bờ bên kia. Pháp môn tu đến 
kết quả rốt ráo. 

Địa 8 gọi là Bất động địa. Tới đây Bồ-tát 
chứng vô ngã như nhị thừa tịch diệt. Nhờ đã 
phát nguyện thành Phật độ sanh nên không 
nhập Niết-bàn. Bồ-tát tiến lên viên mãn nhất 
thiết chúng trí. 


ВАТ МНА 90 


IV/. Phật đạo vô thượng thệ nguyện 
thành. 


Con đường thành Phật bắt đầu từ ngôi 
Càn tuệ địa. Đã thấy rõ pháp tánh nên 
không bị pháp tướng làm mê hoặc, Bồ-tát tu 
tập 37 phẩm trợ đạo và thập độ để dứt dần 
ngũ trụ hoặc. 

Dứt xong kiến hoặc chứng Tu-đà-hoàn. 
Dứt xong 81 phẩm tư hoặc, vượt 10 Tín vào 
Sơ Trụ, có thế hiện thân Phật trong 100 thế 
giới không Phật để thuyết pháp độ sanh. 

Lịch sử chép: Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi tòa 
kim cang dưới gốc Bồ-đề, đêm thứ 49, giờ 
sao mai mọc, thoạt nhiên đại ngộ. Đây là 
ngài nhập kim cang đại định, phá sanh 
tướng vô minh là phần chót. 

Kinh Pháp Hoa, Trí Tích Bô-tát nói: Khắp 
cõi Ta Bà, không một mẫu đất bằng hạt cải 
nào không phải là nơi Bồ-tát đã xả thân vì 
chúng sanh. 


ВАТ МНА 9 


Cũng ngay phẩm ấy, cô Long Nữ 8 tuỗi, 
đệ tử đức Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, qua Nam 
phương Vô Cấu thế giới, hiện thân trượng 
phu đủ 32 tướng, 80 tùy hình, làm Phật 
thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. 

Kinh nói việc khó khăn thành đạo của 
đức Thích Ca để người nghe phát tâm tin 
kính. Lại vội nói sự thành Phật dễ dàng của 
Long Nữ để người sợ khó sợ khổ, đỡ nắn 
lòng. Cũng để chứng tỏ phát đại thừa tâm, 
tu đại thừa hạnh là việc già trẻ nam nữ ai 
cũng có phần. 

Sách Кё chuyện: Ngài Xá Lợi Phất xưa kia 
tu Bồ-tát hạnh. Có người tới xin con mắt để 
làm thuốc cho mẹ. Ngài không ngần ngừ 
móc ngay một con mắt đưa cho. Người kia 
nói: Thưa tôi cần mắt bên phải, ngài lại cho 
mắt bên trái thì không dùng được. Bất đắc 
dĩ ngài Xá Lợi Phát móc nốt con mắt bên Кіа 
đưa cho. Ngài vừa đau vừa mù nghe người 


ВАТ МНА 92 


kia nói: “Tôi tưởng ông là thánh nhân mới 
xin mắt để làm thuốc chớ con mắt tanh hôi 
máu mủ thế này thì dùng làm gì?” Ngài Xá 
Lợi Phất nghe tiếng họ vứt con mắt xuống 
đất và tiếng giày dép di di trên con mắt 
trước khi đi ra. Ngài Xá Lợi Phất thoái tâm, 
trở về Thanh-văn thừa, chứng quả A-la-hán. 
Đây là vì bố thí còn chấp có ta, có người, có 
vật bố thí nên còn thoái lui. 

Tiền thân đức Thích Ca là một tiên nhân 
an tu một mình trong rừng. Vua Ca Lợi 
cùng với tùy tòng đi săn. Vua mệt nằm ngủ. 
Các cung nữ dắt nhau đi chơi, thấy ông tiên 
ngồi thiền, hái hoa cúng dường, lễ lạy và quỳ 
nghe nói pháp. Chợt vua tỉnh dậy, đi tìm họ, 
thấy vậy nổi ghen, chặt cả hai tay hai chân 
ông tiên. Người tu dựa mình vào gốc cây, 
thản nhiên như không có chuyện gì. Vua hỏi: 
Ngươi vì sợ ta nên không dám hiện tướng 
tức giận chớ làm sao chặt cả chân tay mà 
không khô não? 


ВАТ МНА 9 


— Ta tu hành để cầu thành Phật. Nếu thật 
tâm ta một lòng thương xót thế gian mê 
muội nên không hờn không giận thì nguyện 
chân tay ta trở về như cũ. 

Tiên ông vừa dứt lời, chân tay liền lại vào 
thân, bình phục như thường. Vua biết mình 
đang đối diện một thánh nhân, vội quỳ lạy 
khóc lóc sám hối. Tiên nhân từ mẫn an ủi: 
“Nhà vua yên tâm. Ta đã tha thứ. Nguyện khi 
ta thành Phật, sẽ độ cho nhà vua trước nhất”. 
Ca Lợi là tiền thân ngài Kiều Trần Như. 

Phải có tinh thần đại dõng mãnh, trí tuệ 
đại sáng suốt mới hàng phục được vô minh, 
chuyển các hoặc tập từ vô thủy thành công 
đức thiện căn. Phải đã chứng được tâm vô 
phân biệt bình đẳng mới thành Phật để có 
tam thân, tứ trí, ngũ nhỡn, lục thông v.v.... 

Tam thân: 


1- Pháp thân, ở khắp pháp giới không bờ 
mé. 


BÁT МНА 94 


2- Báo thân, trí tuệ cùng cực, hằng sa tướng 
hảo. Chi thập địa Bồ-tát mới thấy được để 
thân gần cúng dường. 

3- Ứng hóa thân, có liệt và thắng. 

a) Đức Thích Ca thị hiện làm người ở cõi 
Ta Bà là liệt ứng thân. Tuy là liệt ứng thân 
mà Phạm Thiên cũng không thấy được vô 
kiến đánh tướng. Mắt Phạm Thiên thấy cả 
tam thiên đại thiên thế giới. Đức Phật so với 
thân ông thì rất nhỏ. Vậy mà từ cao ngó 
xuống vẫn không sao thấy được đỉnh đầu 
Phật. Câu chuyện này để nêu biểu trí tuệ vô 
thượng của Phật là cảnh giới không thể nghĩ 
bàn, không ai biết được. 

Một đại nhân tướng nữa là lông trắng 
giữa chặng hai chân mày, xoáy tròn như con 
бс. Lông hình bát giác (8 cạnh), ruột bọng, 
trong suốt như pha lê. Nếu kéo dài thì đụng 
tới gót chân, màu trắng, thường phóng ánh 
sáng. Nên ta thường nói: Phật có hào quang. 


ВАТ МНА 95 


Hào là sợi lông. Ánh sáng quanh thân Phật 
gọi là viên quang. Trong kinh Pháp Hoa, 
Phật phóng bạch hào tướng quang, chiếu 
đông phương tám vạn thế giới, hiển rõ 
những sự việc Bồ-tát tu hành. 

b) Thắng ứng thân là đức A Di Đà ở 
phương Tây. Thân cao 62 na do tha hằng hà 
sa do tuần. Một do tuần là một khoáng xa 
trông con trâu chỉ lớn bằng con chó. Nay ta 
tạm gọi là 1 km. Một na do tha là 10 vạn 
(tiếng Việt Nam gọi là ức = 100.000). 

Bạch hào tướng quang của Phật A Di Đà, 
lúc xoắn tròn giữa chặng mày, lớn bằng năm 
núi Tu-di chụm lại. Bởi vì đức Phật rất lớn 
nên tương đối, sợi lông vẫn mảnh mai uyễn 
chuyên. 

Phật còn có một tướng lạ nữa là 5 ngón 
tay, 5 ngón chân đều có màng mỏng dính 
liền, đựng nước không chảy, dao đâm không 
thủng, gươm bén không thể cào trầy, trong 


ВАТ МНА 96 


suốt như pha lê nên mắt thường nhìn không 
thấy. 

Lưỡi Phật rộng dài, le ra trùm mặt tới 
chân tóc. Bàn chân có hình bánh xe 1000 
căm. Bên Thái Lan có đền thờ bàn chân 
Phật. Ở đền Đế Thiên ĐẾ Thích xứ 
Campuchia có bàn chân Phật tạc trên đá. 


Cá) 


Tứ hoằng thệ là tăng thắng của tứ đế. Vì 
có Khổ đế nên chúng sanh vô biên thệ 
nguyện độ. Vì có Tập đế nên phiền não vô 
tận thệ nguyện đoạn. Vì có Đạo đế nên pháp 
môn vô lượng thệ nguyện học. Vì có Diệt đế 
nên Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 
Vô dư đại Niết-bàn là tăng thắng vô thượng 
của Niết-bàn A-la-hán. 

Kinh Pháp Hoa, ngài Xá Lợi Phất trình 
bày một sai lầm, tưởng mình là tiểu thừa tức 
mất đại thừa. 


ВАТ МНА 97 


Phật đáp: Ta chứng Vô-thượng Bồ-đề. 
Nếu còn cố tâm để một chúng sanh không 
được Phật quả, thế là ta đã bón sén хап 
tham. Mười phương ba đời không bao giờ có 
một ông Phật bỏn sẻn xan tham. Chỉ bởi vì 
nếu vội chỉ bày con đường dài xa thì các ông 
ngán sợ không dám tu hành. Nên tạm chỉ 
bày một phần đường di, lại lập một hóa 
thành để làm trạm nghỉ. Tới nay các ông Xá 
Lợi Phất đã chứng A-la-hán rồi, thoát hiểm 
sanh tử rồi. Phật khuyến tiến đi về báo sở và 
thọ ký cho tất са sẽ thành Phật. 

Vậy ngũ thừa không phải là 5 con đường 
khác nhau. Chung quy vẫn chỉ một con 
đường nhất thừa. Bậc đại trí tuệ đã cắt chia 
ra từng quãng để dắt dẫn chúng sanh đi dần. 
Chỉ có điều là những vị A-la-hán rất khó hồi 
tâm, xã cảnh Niết-bàn an ổn уі diệu tịch tĩnh 
để trở vào luân hồi sanh tử, hiện thân sáu 
đạo, thực hành lục độ vạn hạnh của đại thừa. 


ВАТ МНА 98 


Chúng ta пау có duyên vào thắng đại 
thừa, đừng nghe nói tiểu thừa mà khinh 
thường. Kiêu căng ngạo mạn chính là đường 
đọa lạc chớ không phải đại thừa. 

Tiểu thừa là ба dục được sơ thiền. Hết 
giác hết quán vào nhị thiền. Thoát hỷ vào 
tam thiền. Ха cả niệm khô vui, thanh tịnh 
nhập tứ thiền. Chúng ta theo đại thừa, thâu 
nhiếp sáu căn, chuyên một tịnh niệm vào 
chánh định (Niệm Phật tam muội). Hai công 
việc đâu có khác nhau. Chỉ có tu thiền thì 
hậu thân sanh về cõi trời mà tu tiếp. Còn 
người niệm Phật vãng sanh về Tịnh-độ, vào 
hộ khẩu trong đại học đường hiền thánh, 
hắn cũng dễ tiến lên quả vị Phật. Dù tu thiền 
hay Tịnh-độ, muốn được Vô-thượng Bồ-đề 
đều phải phát bốn hoằng thệ nguyện, lập đi 
lập lại hàng ngày để không quên. 

Trước khi dứt lời, xin nhắc huynh đệ nhớ 
rằng chúng ta đang ở kiếp giám, thọ mạng 


BÁT МНА 99 


kém dần. Giảm đến cuối cùng là 10 tuổi. 
Người nhó 1 xích (4 (дс). Năm tuổi đã lập gia 
đình. Trí tuệ phân biệt thế gian rất nhạy bén 
về mặt ác. Chấp tưởng nặng nề cảm quả 
kiếp đao binh luôn 7 ngày 7 đêm. Са thế giới 
chết sạch. Còn lại một số rất hiếm hoi, sống 
cực nhọc nhưng trở về hiền thiện để dần dần 
tiến lên kiếp tăng. 

Tương lai chúng ta mù mịt. Kiếp giảm 
càng đi càng sâu vào thời mạt pháp. Phước 
đức thiện căn lui sụt, nghiệp ác dễ tăng. 
Trông cậy vào đâu nếu không mau mau phát 
bốn hoằng thệ nguyện. Cùng nhau sách tấn, 
cố gắng ngóc đầu lên, thắng hướng Bồ-đề mà 
tiến bước. 


ВАТ МНА 100 


Vua А Dục khi tin Phật pháp ròi lập nguyện 
đảnh lễ tất cả các vị xuất gia. Một hôm vào 
rừng vắng gặp một Sadi đang kiếm củi. Ông 
đỉnh lễ rồi đặn dò: “Tôi lạy ngài vì có lời 
nguyện, nhưng xin ngài đừng nói cho ai biết”. 
Ông Sadi vui vẻ gật đầu. Sẵn có bình nước 
uống ở đấy. Ông vén áo bước vào trong bình 
ròi lại từ bình đi ra. Ba lần như thế, vừa cười 
vừa bảo vua rằng: “Bệ hạ có thấy thì thấy 
nhưng đừng nói cho ai biết”. Vua A Dục cuống 
quýt lạy như tế sao, sám hồi vì mắt phàm nên 
không biết thánh. 

Lại mấy ông Sadi tắm sông giỡn đùa om 
sòm. Từ trên lầu cao, vua Ba Tư Nặc bảo Mạt 
Lợi phu nhân: “Thầy của bà đó!” Bỗng các ông 
Sadi rủ nhau lên bờ, y áo chỉnh tề ngồi kết già. 
Bình bát để trước mặt tự nhiên bay lên hư 
không xếp thành hàng như những bông hoa 
múa lượn rồi trở về chỗ cũ. Vua hết khinh mạn, 


ВАТ МНА 101 


khởi tâm kính trọng. Hoàng hậu nói: “Bệ hạ 
thấy chưa? Thây tôi đó!” 


